Giảng sư: Tỳ Kheo Thích Minh Tâm 
BAN TUỆ TÂM MEDIA THỤC HIỆN 


JIUflW VU TÂW TIU( 
PIÏ ïJ (0I(I0USNB1 


TH aĩu 0D {ầ— 


Tuy rằng dịch bệnh Corona diễn biến kéo dài, khắp nơi trên 
thế giới, chương trình tu học Phật pháp tại Tuệ Tâm Thiền Thư 
Quán vẫn được duy trì với số lượng thiền sinh được cho phép. 
Sau đây là tập hợp 12 bài giảng của Sayadaw_ Ashin Visudhamma 
từ Australia, chủ để Đường Vào Tâm Thức, được các thiển sinh 
dự học, ghi chép lại. 


Được sự khuyến khích của Sayadaw, quyển sách này được 
Nhóm Tu học Tuệ Tâm đánh máy, in ấn, chia sẻ đến quý đạo 
hữu chút tư lương trên bước đường tu học chánh pháp của Đức 
Thế Tôn . 

Thưa quý vị, 
Chương trình tu học tại Tuệ lâm Thiển Quán từ cuối năm 
2019 đã cung cấp cho các hành giả lượng kiến thức cơ bản 
về 37 Phẩm Trợ Đạo song song với thời khóa thực hành thiền 
hàng ngày, hàng giờ 
Các bài giảng sau đây tiếp tục trợ duyên cho người tu hành 
an trú tâm, liễu giải, trải nghiệm trong từng sát na đời sống 
thường ngày, để thực chứng diệu pháp. 
Biển cả rất sâu, muốn đến nơi ấy, không thể chỉ một sải chân, 
không thể tu hoát nhiên đại ngộ, mà phải như dãi cát từ trên 
bờ đổ dốc dần xuống nơi thấp nhất; kẻ phàm tình tu tập phải 
có thời gian rèn luyện, tích lũy, vun bồi Ba la mật, hạ quyết 
tâm giữ giới, trải nghiệm cho được cái khổ trong ăn, uống, ngủ 
nghỉ, sinh hoạt hàng ngày, mở mắt nhắm mắt đều phải thấy 
liễu đoạn sinh tử.. thì mới đặt chân vào đường đạo. Không thể 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 2 


chỉ trải qua vài tuần vài tháng tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiển 
thấy hết đau lưng đau chân, thấy tâm có được chút an yên là 
tưởng như mình đã thể nhập Niêt Bàn. 


Cũng vì tưởng như thế nên không tỏ tường chánh pháp, không 
quay về bên trong để thấy rằng Pháp không nằm trong kinh 
sách mà ở ngay trong ta. Mỗi chúng ta là quyển kinh sống bằng 
cách quán thân, thọ, tâm, pháp qua phương tiện hơi thở để 
nhận biết trạng thái vô thường chẳng đâu xa, mà ngay trong 
tâm,nó khiến tâm thức luôn biến hiện. 
Sự trải nghiệm bằng tiến trình của sự nhận biết giúp cho chúng 
ta thức tỉnh, không còn là nạn nhân của chính mình, biết rằng 
vạn vật trên đời vốn dĩ đều là nhân duyên, hiểu sự vận hành 
của vũ trụ để đường vào tâm thức không phải sợ sự hoạt tác 
của năm uẩn, để khứ khứ lai lai mà không dính mắc, thể nhập 
Niết Bàn ngay tại đây và bây giờ. 
Chúc quý vị tu tập tinh tấn ! 
NGUYÊN CHO CHÁNH PHÁP ĐƯỢC TRƯỜNG TỒN 
NAMMO BUDDAYA, 
NAMMO DHAMMAYA, 


NAMMO SHANGAYA ! 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 3 


NỖI S(ƒ MIÊN MIÊN 
FEAR FũR UNKN0WN 
( npày 3/4/2020) 


Đúng ra thì sợ là không đúng lắm, nhưng mà chúng ta học để 
biết chúng ta sợ cái gì, chứ người tu có gì đâu mà sợ. 

Vạn pháp do duyên sanh, duyên diệt vạn pháp diệt, Đức Phật 
Đại Sa Môn hằng giáo huấn như vậy. 

Sợ có đúng cái để đáng sợ không hay là sợ tào lao, nỗi sợ miên 
miên, nỗi sợ về cái mà mình không hề biết. Điều đầu tiên phải 
biết là sợ cái gì đây: sợ ma, sợ chiêm bao...Có nhiều người sợ 
con ma, nhưng thực sự sợ ma sống chứ ma chết có làm gì đến 
ta đâu; sợ trong giấc mơ, giấc mơ là giấc mơ, có gì đâu mà sợ. 
Tất cả những hiện tượng bên ngoài mà chúng ta không biết và 
không quen thuộc làm cho chúng ta phản ứng theo xúc cảm, 
vô thức, đó gọi là nỗi sợ. Vì chúng ta không biết nên phản ứng, 
hễ phản ứng thì đặt tên là sợ, còn nếu biết thì đâu có sợ. 
Chúng ta sợ cái gì? 

1. Sợ hậu quả, vì chúng ta không biết kết quả đi về đâu nên sợ. 
Hiện tại đang có vi khuẩn Corona, không biết lúc nào ngưng, 
dính tới ai, chúng ta sợ vì không biết thôi. Lần trước Sư có kể 
cho quý vị nghe Hà Bá lấy vợ rồi đó, người ta cúng dường cho 
Hà Bá cô con gái còn trinh. Khi có lũ lụt người ta không biết 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 4 


làm sao cứ quăng cô con gái xuống để Hà Bá lấy vợ, mong 
rằng, tin rằng ông Hà Bá lấy vợ thì không làm lũ lụt nữa. 

2.Yếu tố tâm lý mất mát những gì chúng ta đang có. Ví dụ 
chúng ta đang hạnh phúc nên sợ mất đi hạnh phúc đó. 

3. Nhiều khi không phải yếu tố bên ngoài mà yếu tố bên 
trong nữa. Toàn thân chúng ta được điều khiển bằng hóa chất, 
khi chúng ta sợ thì hệ thống bên trong chúng ta tiết hóa chất 
làm cho chúng ta sợ hãi. 

4. Bất ổn vì môi trường bên ngoài như khi chúng ta đang ở 
chỗ chúng ta không biết, tối, hoang vắng làm cho chúng ta sợ 
hãi. Khi các bạn vào nghĩa địa 12 giờ đêm là thấy sợ. 

5. Bắt chước, ai làm sao mình làm vậy, người ta sợ, mình sợ, 
mọi người đều chạy theo đám đông chứ cũng chưa biết Corona 
là cái gì, sống chết ra sao mình cũng chưa biết. 

6. Hậu quả làm cho chúng ta sợ hãi vì chưa có sự chuẩn bị. 
Ví dụ như chúng ta đối diện với Corona nhưng chúng ta chưa 
chuẩn bị trước thông tin và phương tiện để đối phó với nó. 

7. Vì chúng ta bảo thủ, chấp nhận những cái chúng ta đang 
có là thực, chúng ta không muốn thay đổi cái đấy. Chúng ta 
chưa chuẩn bị cho sự thay đổi cho nên đau khổ. Chúng ta 
muốn vậy hoài à? Những sự thay đổi đều xảy ra nhưng mà 
chúng ta không muốn thay đổi. Ví dụ như Sư muốn có cái chùa 
và không muốn chùa thay đổi; muốn học trò tinh tấn, thành 
công; muốn cho nó chứng quả mà nó không chịu chứng nên 
thấy học trò cứng đầu, can cường, khó độ; sợ mất, sợ còn, sợ 
chết, sợ mất hết, đi đâu, thành con gì... 

8. Hằng ngày chúng ta đều lo lắng và mất kiểm soát. Ví dụ 
còn độc thân thì còn kiểm soát được mình, còn khi có gia đình 
rồi thì phải chia sẻ cho bạn đời, có lúc còn mất luôn quyền 
kiểm soát cho mình nên sợ hãi. 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 5 


làm sao cứ quăng cô con gái xuống để Hà Bá lấy vợ, mong 
rằng, tin rằng ông Hà Bá lấy vợ thì không làm lũ lụt nữa. 

2.Yếu tố tâm lý mất mát những gì chúng ta đang có. Ví dụ 
chúng ta đang hạnh phúc nên sợ mất đi hạnh phúc đó. 

3. Nhiều khi không phải yếu tố bên ngoài mà yếu tố bên 
trong nữa. Toàn thân chúng ta được điều khiển bằng hóa chất, 
khi chúng ta sợ thì hệ thống bên trong chúng ta tiết hóa chất 
làm cho chúng ta sợ hãi. 

4. Bất ổn vì môi trường bên ngoài như khi chúng ta đang ở 
chỗ chúng ta không biết, tối, hoang vắng làm cho chúng ta sợ 
hãi. Khi các bạn vào nghĩa địa 12 giờ đêm là thấy sợ. 

5. Bắt chước, ai làm sao mình làm vậy, người ta sợ, mình sợ, 
mọi người đều chạy theo đám đông chứ cũng chưa biết Corona 
là cái gì, sống chết ra sao mình cũng chưa biết. 

6. Hậu quả làm cho chúng ta sợ hãi vì chưa có sự chuẩn bị. 
Ví dụ như chúng ta đối diện với Corona nhưng chúng ta chưa 
chuẩn bị trước thông tin và phương tiện để đối phó với nó. 

7. Vì chúng ta bảo thủ, chấp nhận những cái chúng ta đang 
có là thực, chúng ta không muốn thay đổi cái đấy. Chúng ta 
chưa chuẩn bị cho sự thay đổi cho nên đau khổ. Chúng ta 
muốn vậy hoài à? Những sự thay đổi đều xảy ra nhưng mà 
chúng ta không muốn thay đổi. Ví dụ như Sư muốn có cái chùa 
và không muốn chùa thay đổi; muốn học trò tinh tấn, thành 
công; muốn cho nó chứng quả mà nó không chịu chứng nên 
thấy học trò cứng đầu, can cường, khó độ; sợ mất, sợ còn, sợ 
chết, sợ mất hết, đi đâu, thành con gì... 

8. Hằng ngày chúng ta đều lo lắng và mất kiểm soát. Ví dụ 
còn độc thân thì còn kiểm soát được mình, còn khi có gia đình 
rồi thì phải chia sẻ cho bạn đời, có lúc còn mất luôn quyền 
kiểm soát cho mình nên sợ hãi. 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 6 


Các bạn hãy xem xét có nên sợ không? 

1. Các bạn sợ hay không sợ thì cũng thế thôi, làm gì được 
với cái nguyên nhân, cái gì làm thì phải làm thực tế, chứ không 
phải sợ là nó hết, sợ nó vẫn không thay đổi, sợ một cách vô lý. 

2. Chúng ta không thể nào thay đổi những gì đang xảy ra, 
không làm được gì đâu, càng sợ càng lún sâu. Sợ hãi không giải 
quyết được, không loại trừ được vấn đề hiện tại bế tắc. 

3. Càng sợ hãi thì trí tuệ của chúng ta càng rối rắm, sợ tăng 
lên thì tuệ giác đi xuống, tuệ giác tăng lên thì sợ hãi đi xuống, 
hai cái luôn ngược chiều với nhau thưa quý vị. 

4. Sự sợ hãi làm cho con người rơi vào tình trạng khủng 
hoảng nên có những quyết định sai lầm làm cho tổn thất. Cho 
nên sợ hãi làm cho trí tuệ giảm sẽ làm mất đi tuệ giác. Càng sợ 
thì làm cho tình trạng càng hoang mang. 

5. Sự sợ hãi truyền ra đám đông thì làm cho khủng hoảng, lo 
lắng hơn nữa, như vậy lại làm cho sự sợ hãi tăng lên. Càng lan 
truyền trí tuệ thì sự sợ hãi càng giảm cho nên quý vị cần suy tư 
cho đúng. 

Nếu chúng ta đã được chuẩn bị chu đáo đối diện vấn đề thì sẽ 
không còn sự sợ hãi. 

1. Luôn chánh niệm tỉnh giác thì chúng ta không sợ hãi, 
chúng ta luôn biết luật nhân quả. 

2. Chấp nhận hài hòa, biết tình trạng như vậy phải giải quyết 
như thế nào, không sợ hãi, biết có nhân có quả, không nhân 
không quả. 

3. Có kế hoạch ăn uống ra sao, chế độ tập luyện thế nào, ngay 
cả trong đời thường vẫn luôn có sự chuẩn bị, làm cho thân yên, 
tâm thả lỏng. Nếu các bạn không làm cho tâm an vui, thân 
được thả lỏng thì gây nên vấn đề xấu sẽ làm náo loạn và làm 
đau khổ. Chúng ta cần có sự chuẩn bị: thân ăn uống vừa đủ, thể 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 7 


dục, tâm an thì ngồi thiền được lợi lạc. 

Trong kinh Vua Milinda và đại đức Nan Tiên, thực chất đây là 
những câu chuyện mà các vị Đại Sư đã thấm nhuần Phật Pháp 
viết lại cho người đời sau học cho được lợi lạc. 

Nhà vua hỏi: Tại sao ông cứ phải tu, ngồi thiển có lợi ích gì 
đâu? 

Đại đức Nan Tiên thay vì trả lời thì hỏi lại nhà vua: Muôn tâu 
Bệ hạ, Ngài nói cho tôi nghe, sao đây là thời bình mà lại tuyển 
lính và tập luyện làm tốn chi phí rất nhiều? 

Nhà vua: Này ông Sư ơi, ta tuyển lính, dạy lính để sau này có 
chiến tranh thì có đội quân tinh nhuệ ra chiến trường giải 
quyết vấn nạn, bảo vệ đất nước. 


Đại đức: Cũng như thế, tâu Bệ hạ tôi ngồi thiển, tu tập, huân 
tập 6 căn. Giờ thì chưa có gì nhưng khi có 6 trần tấn công thì 6 
căn của tôi đã vững, tinh nhuệ đủ sức để chiến đấu lại. 

Tu học không phải là để đối phó liền với nghịch cảnh và chướng 
duyên mà tu học là để chuẩn bị cho cuộc chiến tranh, nếu có 
những chướng duyên thì đủ sức vượt qua. 

Vậy tại sao chúng ta lại sợ? 

1. Đáng lẽ chúng ta sợ những cái gì đáng sợ, những hành 
động không chánh niệm, tỉnh giác thì nghiệp sẽ tối tệ. Chúng 
ta lại nghĩ mọi thứ là có thực nên sợ mất. Điều này làm cho 
chúng ta sanh tử luân hồi. 

2. Đúng ra chúng ta nên sợ làm điều bất thiện, sợ rơi vào bốn 
cảnh khổ: súc sanh, địa ngục, atula, ngạ quỷ; sợ chúng ta không 
làm việc thiện khi còn sống, đáng lẽ ra làm được nhưng chúng 
ta lại không làm, bỏ qua. Đó mới là sợ chính đáng. “Có khi lỡ 
hẹn một lần, mà khi gặp lại phải gần ngàn năm.” Cho nên lúc 
sống có việc thiện nào đều làm, việc bất thiện buông liền, dẫu 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 8 


bất thiện nhỏ cũng phải buông, việc thiện nhỏ cũng phải làm. 

3. Hãy sợ hãi vì chúng ta không thực hành thiểền một cách 
chu đáo, một cách cẩn mật, một cách siêng năng. Quý vị đều 
biết thở ra mà không thở vô là xong rồi, vậy mà quý vị không 
thực hành thiển. Có những người U70, U80 vẫn không chịu 
hành thiển, họ nghĩ còn lâu lắm. Các bạn nên sợ một cách 
chính đáng mà lo hành thiền đi, chứ khi chết không có một 
chút tuệ nào rồi không biết mình đi về đâu, như vậy có phải 
khổ não không, điều đó mới đáng sợ. 

Trong bài Kinh Adam Mikha, Đức Phật dạy rất rõ tại sao người 
ta ngày càng chết nhiều và không được hạnh phúc, thiếu thốn 
trong cuộc sống. Lý do: 

1. Tham đắm vào các điều phi pháp. Quý vị chiêm nghiệm 
đi, trên toàn thế giới người ta sản xuất vũ khí để giết nhau, kể 
cả vũ khí sinh học. Sư cho quý vị thêm thông tin về Corona là 
vũ khí sinh học chứ không phải vi khuẩn. Theo như các nhà 
khoa học tại Âu Châu cho biết Corona không phải vi khuẩn, 
nhưng khi loại này dính tới tế bào nào thì đều thành vi khuẩn. 
Tế bào đầu tiên sản xuất ra thì không phải vi khuẩn mà chỉ có 
AND, protein và chất mỡ thôi, nhưng khi dính bám vào tế bào 
nào sẽ làm cho tế bào đó thành vi khuẩn và nhân rộng ra, tự nó 
không phải vi khuẩn, không phải tế bào sống. Thế thì cái gì đầu 
tiên làm ra Corona đó, có phải là con người không quý vị? Một 
nhóm nào đó dính mắc vào tham phi pháp muốn điều khiển 
thế giới, tiêu diệt và có lợi lạc cho họ. Đó là tham lam một cách 
phi pháp, đó là lý do vì sao con người tự hủy diệt nhau. 

2. Phân chia không đồng đều giữa con người với con người, 
giữa các quốc gia nên muốn thủ đắc có lợi cho mình. 

3. Tà pháp, tà kiến. 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 9 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 10 


Thế thì ba điều này hoạt động như thế nào? Sư cho một vài thí 
dụ quý vị có thể thấy được. 

Nếu nói tới tầm vóc quốc gia từ trên xuống dưới thì vì sống phi 
pháp, vì người với người lừa dối nhau dẫn tới không được sự 
ủng hộ của Chư Thiên nên Chư Thiên thả những con vi khuẩn 
xuống để phá hoại con người( kinh Nikaya). 

Tà pháp, tà kiến, phi pháp từ ngoài vào trong tâm và từ trong 
tâm ra ngoài, dính mắc tham ái, rồi hành xử bên ngoài, rồi lại 
đưa vào bên trong làm cho con người đau khổ thêm và cứ thế 
vào bốn đường ác đạo. 

So sánh với thành Vesali vào thời Đức Phật Thích Ca, trong 
kinh Nikaya nói một ngày chết khoảng 200 người, Phật dạy 
Ngài Anan đi vòng quanh thành để rải tâm từ. Theo lịch sử ghi 
lại thì Đức Phật yêu cầu nhà vua mở kho ra phát lương thực 
cho dân, cho quân lính dọn dẹp sạch sẽ, phát thuốc cho dân, 
chôn người chết... những việc làm thực tế rồi mới hết dịch 
bệnh. Khi Đức Phật dẫn Tăng đoàn vào làm lễ thì thành đã 
được dọn đẹp sạch sẽ rồi. Sư không biết cái nào đúng, không 
dám bàn luận mà chỉ suy nghĩ thôi, chỉ có cầu nguyện thôi hay 
là dạy cho dân ăn ở sạch sẽ, phát lương thực, phát thuốc hay là 
kết hợp cả hai. 


Trong kinh Nikaya, vua Lưu Ly vì lòng sân hận đã tàn sát toàn 
bộ dòng họ Thích Ca dù Đức Phật đã ngăn cản hai lần. Đến lần 
thứ ba Tôn giả Mục Kiền Liên xin phép Phật cho dùng thần 
thông để bảo toàn dòng họ Thích Ca nhưng Phật dạy không 
thể được, vì khi túc duyên đã chín thì phải thọ quả báo. Ở đây 
nhân quả vận hành, quả nhẹ thì còn làm cách này cách kia 
được, nhưng quả đã trổ thì không ai cản được khi nghiệp lớn 
và đã chín muổi. 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang II 


Chúng ta nên lo lắng tương lai sau khi chết đi về đâu, thành 
con øì, điều đó mới đáng sợ. Còn việc còn mất, sống chết thì 
ai cũng phải chết mà nhưng làm sao để chết được an vui, hạnh 
phúc. Đừng để quả chín, quả lớn, lúc này hối hận thì cũng 
muộn. Cầu nguyện cũng chỉ ảnh hưởng phần nào thôi. Các 
bạn không thể nào cầu nguyện để cho người đói quá, bao tử 
trống rỗng mà vẫn được no. Đừng có vô minh như thế. 


Bây giờ số người đói không có cái ăn, không có chỗ ở, chúng 
ta cần làm những cái gì thực tế, chứ không có hoang đường. 
Như thành Vesali Đức Phật cho làm những hành động thực tế, 
sau khi ổn định Ngài đến chứng minh thôi. Đức Phật nói rất rõ 
Ngài không giải nghiệp cho chúng sanh, cho nên quý vị đừng 
mong Đức Phật giải nghiệp cho quý vị. 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 12 


0Á0H NÀU BẶP ĐƯ PHẬT? 
WHICH WAYS LEAD TŨ MEETING BUDDHA ? 
(npày 4/4/2020) 


Cách nào để đi tới gặp Phật? Tất cả các vị ở đây cũng muốn 
được gặp Phật phải không? Vậy gặp như thế nào đây? 

Có rất nhiều cách, nhưng cách thông dụng mọi người vẫn làm 
là: 

1. Cầu nguyện. Chùa nào nước nào cũng vậy, đưa vật này vật 
kia đến cúng dường, rồi cúng dường Chư Tăng nào là y áo, 
gạo, mì gói, hoa quả... và cầu cái này cái kia, lạy Phật tha tội 
cho con, cho con bớt đau khổ... Nhiều vị làm như vậy mong 
Phật tha tội cho và ban phước lành cho, cầu mong cho họ được 
an vui. Bằng cách ấy họ đã hạ thấp Phật thành ông thần. Đức 
Phật đã nói các con phải tự giải quyết nghiệp của các con, Phật 
không làm điều đó được. 

2. Học hỏi pháp từ kinh sách, băng đĩa, các bài giảng, thầy 
giáo, bạn bè. Cũng chẳng biết kinh nào đúng, kinh nào sai; các 
thầy cũng không có gì bảo đảm, ngoại trừ các Ngài đã chứng 
đắc theo trải nghiệm của các Ngài; bạn bè thì ôi thôi, cãi nhau 
ỏm tỏi. Đức Phật đã đưa ví dụ năm người thầy bói mù mô tả 
con voi, mỗi người sờ một phần và mô tả con voi là năm phần 
khác nhau. Chúng ta có thể cũng là năm người mùi 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 13 


Làm sao mà chúng ta biết kinh nào đúng, kinh nào sai? 


Thứ nhất Đức Phật đã dạy cho bà Gotami khi bà hỏi Phật 
điều này: Bất cứ kinh sách nào mà khi chúng ta xem, đọc làm 
cho chúng ta thấy được cái khổ của thế gian. Nguyên nhân của 
khổ là tham, sân, si, phiền não và chiến tranh giữa con người 
với con người. Ihấy rất rõ cái khổ và Bát chánh đạo là pháp 
hành trì đưa đến con đường chân lý. 

Thứ nhì, thường chúng ta học thông qua kinh sách, thầy, 
bạn. Các thầy và các sư cũng chưa chứng đắc nên dựa vào kinh 
sách. Vậy kinh nào đúng, kinh nào là sự thật? Đức Phật dạy bất 
cứ kinh nào dẫn tới vô tham, vô sân, vô si; kinh nói lên sự khổ 
của các pháp, pháp sanh, pháp diệt; sự chấm dứt của khổ và 
đưa đến con đường giải thoát. Nếu không có những yếu tố ấy 
thì không phải. 

3. Đa phần Phật tử cúng dường, ¡n kinh sách, truyền bá Phật 
pháp. hy vọng làm được chút công đức để rồi mong được về 
gặp Phật. Sư thấy quốc gia nào cũng giống nhau, con cố gắng 
cúng dường, Phật ơi ghi tên con vào danh sách, mai mốt con 
chết cho con về với Phật. Chẳng khác nào chúng ta đang trao 
đổi những cái vật chất hữu hoại, sanh diệt, vô giá trị với những 
sản phẩm tinh thần, linh thiêng có giá trị lớn. Đòi nhiều quá 
trong khi đó chúng ta hy sinh quá ít. Có khi nào các bạn nói 
con cúng dường năm tỷ, mười tỷ rồi cho con một chỗ trên Niết 
Bàn? Vật chất trên trái đất này đều vô thường, sanh diệt. Quý 
vị nhìn lại con vi khuẩn có chút xíu mà cả trăm ngàn người 
chết, giá trị gì mà chúng ta đặt trong vật phẩm cúng dường, lớn 
chuyện lắm phải không quý vị? Quý vị còn nhớ câu chuyện nhà 
vua bên Trung Hoa xây tám mươi hai kiểng chùa, Ngài Bồ Đề 
Đạt Ma nói: Không có công đức gì hết, phước đức thì có, giải 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 14 


thoát thì không có, làm thì có phước, quy luật nhân quả. 

4. Quy y theo Phật là nương theo Phật, con là quốc tịch Phật 
thì khi chết con sẽ về với Phật. Có nhiều người nói con giữ giới, 
con chết là con về với Phật. 

Pháp hành: trong một ngày có bao nhiêu giây các bạn quy 
y Phật, Pháp, Tăng trong tâm tưởng quý vị. Thực sự trong 24 
tiếng đồng hồ thì có một giây là nghĩ tới Phật còn lại là tâm ma, 
ăn cái gì, ngủ ở đâu, tôi tu như thế này, tôi tu như thế kia... tôi, 
tôi, tôi, không à. 

Các bạn cố gắng đẩy lỗi lầm của mình cho một lý do nào đó, rồi 
cầu Phật cứu. Hằng ngày cứ Phật giúp con cái này, cái kia, như 
vậy là quý vị đã biến ông Phật thành ông thần, giảm vai trò của 
Phật. Phật là tuệ giác, Phật không làm chuyện giải nghiệp cho 
chúng sanh. 

Một ngày bao nhiêu phút, bao nhiêu giây nhớ tới Phật, Pháp, 
Tăng để ghê sợ tội lỗi, luôn nhận biết và thấy các pháp đều khổ, 
tìm cách tu để giải quyết ra khỏi sanh tử luân hồi. Các bạn đâu 
còn thời giờ nhiều, nếu thở ra mà không thở vô là chấm dứt. 
Hằng ngày giỏi lắm một giây nhớ tới Phật là biết mình đang 
sai, mình đang đau khổ để lo tu còn 23 giờ 59 phút 59 giây là 
nhớ đến ăn, ngủ, làm øì, tôi tu kiểu này, tu kiểu kia, chưa bao 
giờ nghĩ tới Phật. Nếu nghĩ tới Phật thì Phật dạy đừng dính 
mắc cái gì hết. 

Tôi tu hoài sao không được...? Có thực sự đem tâm huyết vào 
giờ thiền không hay là chỉ làm giống như trả bài, ngay cả giờ 
thiền cũng chưa chắc đã nghĩ tới Phật, nghĩ tới tu thế nào cho 
chứng đắc. Ngay khi nghĩ tôi tu thế nào thành Phật là phát sinh 
cái Ngã và sự khát ái của cái Ngã, sự tổn tại của cái Ngã trong 
kiếp tương lai chứ chẳng có định gì đâu. Tôi cố gắng tu giải 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 15 


thoát, thành Phật thì có tôi và pháp giải thoát, tất cả đều dính 
mắc thì càng say đắm mà không biết, tạo nên Ngã và khát ái 
của Ngã, thêm củi thì lửa cháy tiếp và tiếp tục tái sanh. 

5. Sử dụng tâm từ và tâm bi đối với mọi người: con lạy Phật 

từ bi, con ráng nghe lời Phật con thực hiện tâm từ, tâm bi. Khi 
các bạn làm mà có ý con đang phát triển tâm từ, tâm bị, con 
đang yêu thương mọi người, Phật ơi Phật nhớ nha. Đó là các 
bạn đang trao đổi đấy, các bạn đòi Phật lắng nghe và ký hợp 
đồng rải tâm từ, tâm bị để khi chết về với Phật, có phải các bạn 
đang có ý vậy không? Các bạn đều mong muốn con làm như 
vậy để giải thoát, giác ngộ, về Niết Bàn. Con làm thế này thì 
Phật phải làm thế kia, đó có phải là cách để các bạn gặp Phật 
không? 
Nếu thực hành tâm từ, tâm bi đúng thì yêu thương vô điều 
kiện, không nghĩ, mọi người đều bình đẳng, ai cũng giống 
nhau cái nghiệp: sanh, già, bệnh, chết. Vậy tại sao chúng ta lại 
ra điều kiện hợp đồng với Phật như vậy: con yêu mọi người để 
con vào Niết Bàn? Tại sao các bạn không nói: lạy Phật từ bi con 
cố làm điều thiện có tâm từ, tâm bi để mọi người cùng vào Niết 
Bàn. Rõ ràng đó có phải là thực hành ích kỷ không, chỉ muốn 
một mình mình vào Niết Bàn mà không phải là mọi người, ích 
kỷ quá mức! 

6. Lên chùa tụng kinh, thiền, các bạn tin rằng ngồi trước 
bàn thờ tụng kinh thì Phật chứng? Sư hỏi các bạn ông Phật nào 
ngổi nghe các bạn tụng kinh? Các bạn cầu nguyện ông Phật 
bằng vàng, xi măng, ngọc ... ở bên ngoài? Các bạn nên nhớ 
rằng các vật chất làm nên ông Phật bên ngoài đều vô thường. 
Sao các bạn không cầu ông Phật trong tâm các bạn? Ông Phật 
trong tâm ở với các bạn 24/24. Ông Phật trong tâm mới là để 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang l6 


mục để các bạn tụng kinh. 

Khi các bạn cầu nguyện hoặc ngồi thiển thì các bạn tránh né 
tất cả những sự đau khổ gây ra bởi: ý, khẩu, thân bất thiện đã 
làm ông Phật bên trong đau khổ. Ta phải rửa sạch tham, sân, sỉ 
đi thì ông bớt khổ. Đằng này chúng ta lại đi cầu ông Phật bên 
ngoài, chúng ta đang làm trò gì đây? Cho nên vấn đề tụng kinh, 
thiền, cầu nguyện, lễ bái chúng ta vẫn phải quay về bên trong. 
Đức Phật luôn dặn chúng ta quán thân, thọ, tâm, pháp ngay 
trên thân chúng ta. Quán ngay trên tâm chúng ta tâm tham, 
tâm sân, tâm sỉ có còn sinh khởi không? Ông Phật tham, ông 
Phật sân, ông Phật si còn không, các vị Phật ấy đều có tên hết. 
Cách Đức Phật dạy thực tế là như thế nào để gặp Phật? Đức 
Phật nói những điều ta dạy như bàn tay mở, ta không dấu gì cả. 
Đức Phật đã dạy cho chúng ta cách gặp Phật: 

1. Luôn luôn nhận biết, hiểu biết và thực hành nhân quả. 
Trong kinh Đức Phật dạy rất nhiều quy luật. Nhân quả là quy 
luật của vũ trụ, đừng làm điều xấu nếu chúng ta không muốn 
có điều xấu. Điều quan trọng là chúng ta không thực hành 
nhân quả mà chúng ta ưa thích cái này cái kia, cứ thích quả, 
cứ quan tâm quả mà quên đi cái nhân, tham đắm chức quyền, 
danh vọng, ngay cả tham đắm vào quan hệ nam nữ. 

2. Các pháp đều do nhân duyên, pháp sanh vì duyên sanh, 
duyên diệt thì pháp diệt. Duyên lớn nhất đó chính là tham ái. 

3. Luôn luôn thực hành vô ngã: đừng có ích kỷ trong lời nói, 
suy tư, hành động, nhân tốt thì quả tốt; phải có tâm từ trong 
lời nói và suy nghĩ. 

4. Luôn luôn thanh lọc thân và tâm. Thân và tâm có gì đây 
thưa quý vị? lâm gồm có 3 loại: cảm xúc, suy tư, thức(chứa 
đựng tất cả thông tin). Chúng ta phải thanh lọc tâm đừng để 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang l7 


cho tham, sân, sỉ nhiễm vào làm cho phiền não 

5. Luôn quán chiếu trong người chúng ta chỉ có năm uẩn 
thôi, tất cả đều do duyên sanh. Sắc do duyên sanh, thọ do 
duyên sanh, tưởng do duyên sanh, hành do duyên sanh, thức 
đo duyên sanh. Năm uẩn do duyên sanh tức là không có thực, 
nếu duyên diệt thì uẩn diệt, nếu không có điều kiện thì thân 
mất. Nhận biết “uẩn chỉ là uẩn thôi” thì không có gì để dính 
mắc. 

6. Một trong những duyên quan trọng đó là hơi thở. Thở 
ra mà không thở vào là coi như chấm dứt cuộc đời. Thân thấy 
quan trọng vậy chứ thực ra là hơi thở thôi. 

7. Luôn chánh niệm tỉnh giác trong tất cả những suy tư, 
hành động, lời nói của chúng ta, chúng ta làm chúng ta chịu 
đấy, chớ để cho sai lầm 

8. Điều quan trọng là đừng dính mắc vào bất cứ điều gì cả: 
chùa chiển, y áo, ... cứ dính mắc là khổ. Ngay cả những điều 
Đức Phật dạy, Đức Phật cũng nói những điều ta dạy ví như bè 
qua sông, qua sông thì bỏ bè chứ dính mắc là đau khổ. Tại sao 
dính mắc lại đau khổ? Vì cái tôi, có cái tôi mới dính mắc chồng 
tôi, con tôi, nhà tôi..., cái của tôi; quan hệ giữa cái đó và tôi; 
tin mối quan hệ đó luôn luôn bền vững không bao giờ thay 
đổi. Đức Phật đã từng dạy quan hệ giữa hai đối tượng, ngay cả 
Ngã và Ngã sở, những thứ đó đều thay đổi. Nếu dính mắc càng 
nhiều chừng nào thì càng đau khổ nhiều chừng đó. Các bạn 
đã chứng kiến Corona dính tới thì chết một cách cô đơn. Các 
pháp đều vô thường, ta càng dính mắc thì càng đau khổ. 

Phật ở đâu? 

Niết Bàn chính là Phật, A La Hán là Phật, cho nên chúng ta 
đặt mục đích cuối cùng là Niết bàn. Niết bàn là trạng thái của 
tâm không bị giao động, vì đã được huân tu cho nên không bị 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang l8 


giao động, vì không bị giao động cho nên tâm vững chắc, bình 
an, bất cứ hoàn cảnh nào cũng không bị giao động, bình an 
vĩnh cửu, không bị giao động nữa. Thân có thể bị đau, bệnh 
chết, cái tâm đã được huân tu vào Niết Bàn rồi thì không bao 
giờ ra khỏi Niết Bàn, lúc nào cũng được an vui. Niết Bàn là 
ở đây, ngay bây giờ trong thân, trong tâm của bạn, ngay môi 
trường sống của bạn, thân nhân bạn bè, luôn luôn cần Tứ Niệm 
Xứ: Thân, Thọ, Tâm, Pháp chứ không ở đâu hết, được trưởng 
dưỡng ngay nơi thân và nơi tâm. Nếu các bạn luôn luôn thực 
hiện ý, khẩu, hành thiện pháp, không dính mắc thì các bạn đã 
xây dựng Niết Bàn ngay trong tâm các bạn, đó là ông Phật đấy. 
Ông Phật ngay trong tâm các bạn. 


Các bạn muốn gặp Phật thì có 3 điều cần nhớ. 

1)Phật ở ngay trong Niết Bàn chứ Phật không ở chùa hay 
ngoài đường. 

2)Niết Bàn ngay trong tâm quý vị đấy. Khi các bạn được an 
vui, không tham, không sân, không si nữa, trong bất kỳ hoàn 
cảnh nào tâm không giao động thì các bạn sẽ thấy Phật. 

3)Niết Bàn ngay trong tâm quý vị được xây dựng, tăng trưởng 
bằng cách thực hành ý,khẩu, hành đều trong thiện nghiệp. Nếu 
xây dựng được Niết Bàn thì các bạn sẽ được gặp Phật. Ngay 
cả khi ngồi thiền cũng đừng mơ tưởng tới được gặp Phật hay 
thoát khổ. Đức Phật dạy rất rõ, các bạn phải trải nghiệm, khảo 
cứu, thẩm thấu cái khổ thì mới hiểu khổ là gì. Sau khi thấy 
khổ rồi mới chuyển hóa thành tuệ giác, khi có tuệ giác rồi thì 
mới thoát khỏi khổ đau, tự mình giải thoát khỏi khổ đau, đó là 
trong kinh Tứ Diệu Đế. Lúc này tâm cứng rồi, vững rồi, tốt rồi, 
không bị giao động nữa thì đó là tâm Phật. 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 19 


NIỆM PHẬT SẼ DẤN TứI NIẾT BÀN 
REU0LLFGTI0N 0F BUDDHA LEADS TŨ LIBERATIUN 
(Ngay 6/4/2020) 


Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta nghiên cứu về các 
phương pháp niệm Phật: 


1.Phương pháp cô điển: niệm Phật theo thông thường, niệm 
danh hiệu Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A 
DI Đà Phật, Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật... 
Thế gian người ta niệm những lúc nào? Lúc phạm lỗi, lúc có 
người chết niệm để cho người chết siêu về Cực Lạc, về Niết 
Bàn hay khi họ cảm thấy bất an. Chúng ta niệm Phật là để 
mong cầu, tức là chúng ta tham. Đạo Phật là đạo buông mà 
niệm Phật thế gian đều như vậy. Trong câu chuyện Lương Võ 
Đề xây 82 kiếng chùa, cúng dường hàng ngàn Tăng, Ni... Tổ 
Đạt Ma nói không có công đức gì hết, chỉ có phước thôi. Niệm 
Phật như vậy thì có chút xíu phước đức, tạo duyên lành cho 
kiếp sau tu tập hoặc triệu kiếp sau tu vì công đức mỏng như 
bánh tráng, như phần thoa mặt, rửa cái là hết. 
Đức Phật dạy trong kinh Tăng Chi 1296 (kinh Nam truyền): 
Này các Chư Tỳ kheo, chỉ có một pháp dẫn đến an vui, giải 
thoát, thắng trí, Niết Bàn, đó chính là niệm Phật. 

Vậy niệm Phật như thế nào cho đúng đây? 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 20 


Đức Phật nói: Có một pháp, này các Tỳ kheo, được tu tập làm 
cho sung mãn đưa đến nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, 
thắng trí, giác ngộ, giải thoát Niết Bàn.( Hòa thượng Thích 
Minh Châu dịch kinh Tăng Chi Bộ 116). 
Thế niệm Phật là niệm như thế nào? 

Đức Phật dạy trong kinh Tăng Chị 626: khi một đệ tử Đức Phật 
luôn nhớ Đức Phật là một vị thanh tịnh, trí tuệ đã giải thoát ra 
khỏi tham, sân, sĩ phiền não thì tâm của họ không còn tham, 
sân, s1; không còn một tỳ vết nào tham, sân, sỉ; không dính mắc 
tham, sân, s1 nữa. 

“ Ở đây này Mahànàma, thánh đệ tử tùy niệm Như Lai, đây là 
Thế Tôn, bậc A La Hán Chánh Đăng, Chánh Giác, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Này Mahànàma, 
thánh đệ tử niệm Như Lai trong khi ấy tâm không bị tham chỉ 
phối, không bị sân chi phối, không bị si chi phối, trong khi ấy 
vị ấy tâm chánh trực dựa vào Như Lai. 

Này Mahànàma, một vị đệ tử được nghĩa tín thọ, được pháp 


tín thọ, được hân hoan liên hệ đến pháp, người có hân hoan nên 
hỷ sanh, người có hỷ nên thân khinh an, tâm được định tĩnh. 
Này Mahànàma, về vị Thánh đệ tử như sau: với quần chúng 
không bình thản vị ấy sống bình thản, với quần chúng có não 
hại vị ấy không não hại, vị ấy nhập Pháp lưu, vị ấy niệm Phật.” 
Ở đây nói rất rõ khi niệm Phật mà không bị tham, sân, s1 chị 
phối nữa, không bị giao động bởi môi trường sông xung quanh 
làm cho hoảng hốt hay là làm cho tác động, nêu chung quanh 
có bê bối, vị ấy vẫn bình thản như thường, vị ấy niệm Phật cho 
nên nhập được pháp lưu. 

Cái niệm Phật của truyền thống Theravada: lạy Phật từ bi Ngài 

Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 2l 


là bậc Vô Thượng, thầy của trời và người, niệm bằng miệng để 
nhắc nhở sống như lời Phật dạy, chứ không phải chỉ niệm Phật 
không mà thành tựu. 
Khi chúng ta niệm Phật thì không chỉ niệm Nam Mô Bổn Sư 
Thích Ca Mâu Ni Phật mà ý, khẩu, thân, đều niệm Phật. Phật là 
vô tham, vô sân, vô sĩ, vị ấy thoát ra khỏi phiền não, biết rất rõ 
sanh lão bệnh tử là như thế nào, không còn tham, sân, si, phiền 
não nữa. Đó gọi là Phật. Cho nên niệm Phật là ý lúc nào cũng 
nghĩ tới Phật, khẩu lúc nào cũng nói lời hòa nhã, thân lúc nào 
cũng hành động thiện pháp. 
Làm việc Phật là giác, biết rất rõ việc ta đang làm, nghĩ bất 
thiện thì biết quả xấu, lời nói phi pháp làm phiền não cho mọi 
người, hành động phi pháp thì đau khổ. Ý không tham, sân, sỉ, 
không ganh ty, không Ngã sở, không phiền não. Thân không 
trộm cắp, không tà dâm... Mười thập thiện phải giữ chứ không 
phải chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật, có lỗi hay điều gì đó rồi mới 
niệm mà phải luôn luôn. 

Đức Phật dạy có 6 điều để niệm Phật: 

1.Niệm Phật. 

2.Niệm Pháp. 

3.Niệm Tăng. 

4.Cúng dường bố thí. 

5.Niệm giới.( người niệm Phật phải giữ giới nghiêm trì). 

6.Niệm Thiên là niệm những điều tốt đẹp, ý, khẩu thân thanh 
tịnh mới hiệu quả. 
Này hiền giả hãy niệm Phật bất cứ lúc đi, đứng, nằm, ngồi, lúc 
ăn chứ không phải đến giờ mới niệm. Phải niệm mọi lúc mọi 
nơi kể cả lúc đi toilet. Nếu chúng ta không niệm Phật thì tâm 
sẽ niệm nhớ, niệm thương. Đó là tâm ma, cho nên phiền não 
còn y nguyên. Khi đi toïlet thì chúng ta nói thật đi, có cái mùi, 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 22 


có ưa cái mùi đó không, không ai ưa, nhưng không ưa thì khởi 
tâm ghét, quán chiếu tâm sân phát sinh, biết rằng thân dơ thì 
phải thúi thôi, cho nên không có gì phiền não. Khi các bạn đi 
toilet mùi lên khó chịu, tâm sân thay vì chống trái thì nhận biết 
đó là tâm sân và buông bỏ. 

Các bạn nghĩ mùi ghê lắm phải không? Hãy thử mười ngày 
không tắm xem cái mùi nó bốc lên như thế nào? Chúng ta ý 
thức toàn thân dơ dáy thì không bảo quản, chăm chút, nay trẻ 
mai già, nay đẹp mai xấu, nay có răng mai hết răng ... Khi 
chúng ta biết như vậy thì không dính mắc nên thong lun tự 
tại, không đau khô. 

Ngài Xá Lợi Phất có người đệ tử lớn tuôi, ông nói tôi già không 
tu được nên ông đòi đi tự tử. Ngài dẫn ông đi một vòng thấy 
xác chết có con đòi to trắng bò qua bò lại. Đệ tử hỏi, Ngài trả 
lời khi sống cô ấy có đôi mắt đẹp cứ soi gương cho nên khi 
chết đầu thai thành con dòi bò đi bò lại tìm con mắt, thân thức 
nhớ, còn ưa thích cặp mắt. Tất cả đều có nhân quả. 

Niệm Phật thế nào đây? Niệm Phật có 6 điều cần ghi nhớ. 

1. Luôn luôn chánh niệm, tỉnh giác. Các bạn làm gì đều chánh 
niệm: đi, đứng, nằm, ngôi biết rõ. Nhận biết rất rõ ta đang làm 
gì, cần thận, ăn thì biết ta đang ăn gì, nói biết ta đang nói gì. 

2. Luôn luôn giữ giới. Người niệm Phật mà hơn thua, ích 
kỷ, phiền não... thì không lợi lạc gì hết. Trong kinh Bắc Tông 
niệm Phật là đốt năm cây nhang :giữ giới, định, tuệ, giải thoát 
(con không dính mắc điều gì hết), tuệ giải thoát (con không 
chấp thủ mình đang tu). Giữ giới là nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý: nói cho đúng, nghĩ cho đúng, hành động cho đúng. 

3. Luôn luôn quan tâm 6 căn, canh chừng 6 căn để không bị 
nó não động làm ô nhiễm thì đó mới là niệm Phật. 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 23 


4. Tránh điều ác, bất thiện 

5. Luôn làm các việc thiện, dẫu việc thiện nhỏ nhất cũng làm. 
Đức Phật ví dụ một hạt giống bé xíu gieo xuống đất nhưng khi 
trưởng dưỡng thành cây. cô thụ có thể che mưa nắng cho mọi 
người và bao nhiêu là cỗ xe đi qua đường nắng được vào che 
mát. 
Hiện tại dịch Corona đang hoành hành hãy làm những việc 
thiện giúp người. Luôn luôn hành các pháp thiện, có cơ hội cứ 
làm, thanh lọc ý, khẩu, thân. Niệm Phật mà tâm còn tham, sân, 
s¡ thì không hiệu nghiệm, cho nên phải giữ giới để làm việc 
thiện hiệu quả. 
Đang trẻ mà thực hành thiền thì lợi lạc. Có nhiều người nói Sư 
ơi con đang trẻ, con hưởng thụ cái đã, 70 tuổi, 80 tuổi con sẽ 
niệm Phật. Không biết rằng lúc ấy hoang mang, lo sợ, hoảng 
hốt, niệm chồng, niệm vợ, niệm nhà, niệm tiền... chết thân 
thức nó, dẫn đi đầu thai. Cho nên lúc trẻ dành thời gian mỗi 
ngày mấy tiếng hành thiền để huân tu cái tâm. 
Nếu như cơ thê chúng ta không tốt thì vận động, đừng có làm 
biếng quá. 

6. Hài hòa với Tăng chúng, lắng nghe, không cãi cọ. Sống 
chung thì luôn niệm tha thứ, từ bị. 
Đức Phật cho 10 điêu để niệm, niệm là nghĩ nhớ. Luôn nghĩ 
nhớ tới Phật; Pháp; Tăng; có tắm lòng Tộng rãi bố thí; giữ giới; 
niệm Thiên; niệm chết; quán thân biết chuyện gì xảy ra trên 
thân; quay về hơi thở dài biết dài, ngắn biết ngắn; niệm nghĩ 
nhớ về khinh an, không não động. 
Trong kinh Tăng chi có Bà-la-môn hỏi Đức Phật: Những người 
tu sĩ thì chứng A La Hán, vậy người cư sĩ có chứng A La Hán 
không? Đức Phật trả lời: Có 2l vị cư sĩ nam, 27 vị cư sĩ nữ 
chứng A La Hán. Chỉ có Phật mới nói được điều này thôi, họ 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 24 


cũng giống như quý vị có nhà cửa, vợ chồng, con cái. Người 
Bà La Môn hỏi những vị cư sĩ đó tu theo pháp môn nào mà 
chứng A La Hán, Đức Phật dạy có 6 pháp người cư sĩ thực hiện 
sẽ chứng. Sáu pháp đó là: 

1)Có niềm tịnh tín bất động nơi Phật: tin Đức Phật đã tỉnh 
thức, thoát ra khỏi phiền não, thoát khỏi khổ đau, đã chuyên 
hóa thành Phật. 

2)Có niềm tịnh tín bất động nơi Pháp: tin các pháp Vô 
Thường, Khổ, Vô Ngã. Trong 37 phẩm trở đạo có: Tín, Tắn, 
Niệm, Định, Tuệ. 

3)Có niềm tịnh tín bất động nơi Tăng. 

4)Có niềm tịnh tín bất động nơi Giới. 

5) Tin vào sự giải thoát ra khỏi khổ đau, không còn đau khổ 
là Cực Lạc, Niết Bản. Trong kinh A DI Đà có đoạn Đức Phật 
dạy cho Ngài Xá Lợi Phất: Này Xá Lợi Phất, Cực Lạc là nơi ấy 
không có sự khô nơi thân, không có sự khô nơi tâm, thân tâm 
không còn đau khổ nữa. 

6) Đức Phật không nói đến sanh tử luân hồi mà giải thoát 

khỏi đau khổ: không khổ nơi thân, không khổ nơi tâm. Tuệ 
giác biết rất rõ, không dính mắc, không đau khô. 
Tóm tắt: niệm Phật dẫn tới Niết Bàn, nhưng không phải niệm 
bằng cái miệng Nam Mô A Di Đà Phật thì tới Niết Bàn mà thứ 
nhất phải giữ giới; thứ nhì là tu tập ý, khẩu, thân của mình; 
thứ ba là thiền định, quán chiếu Thân, Thọ, Tâm, Pháp lúc nào 
cũng biết rất rõ mới giải thoát khỏi khổ đau. Giải thoát ra khỏi 
khổ đau thì tâm văng lặng, đó chính là Niết Bàn. Niết Bàn là 
tâm không giao động bởi môi trường xung quanh, không bị 
yếu tố bên ngoài thống trị. Niết Bàn không phải lúc chết mới 
có mả ngay lúc còn sống. 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 25 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 26 


BÀI 4: 


0HÁNH PHÁP 
TRUE AUTRENTIL DHAMMA 
(Ngày 13/4/2020) 


Hằng ngày chúng ta đang quy ngưỡng Đức Phật. Nhưng chúng 
ta đang quy ngưỡng kiểu gÌ? Phải xả bỏ tham, sân, sĩ mới là 
chánh pháp. Đức Phật dạy rất rõ tất cả những gì chúng ta tu 
học hoặc bất kê dơ tay, nhìn, nghe, ngửi, nễm mà chúng ta còn 
tham, sân, si phiền não thì đó không phải chánh pháp. Con 
đường chúng ta tu học không phải một sớm một chiều mà xả 
bỏ được, phải từ từ. 

Trong kinh Tăng Chi phẩm thứ 6 Đức thế Tôn nhân mạnh 6 
lợi ích biết về chánh pháp. Chánh pháp là cái gì? Lợi ích như 
thế nào? 

Đức Phật dạy rất nhiều nhưng mà al tha thiết thoát ra khỏi 
sanh tử luân hồi chỉ cần thực hành một pháp miên mật thôi 
cũng hoàn tất. Đức Phật trong một bữa đứng ngay bìa rừng 
hỏi Ngài A-nan: Này A-nan lá trong tay ta nhiều hay lá trong 
rừng nhiều? Ngài A-nan nói lá trong rừng nhiều. Đức Phật nói: 
Cũng như thế, cũng như thế, những điều ta biết như lá trong 
rừng, những điều ta nói như lá trong tay. Nếu chúng ta tin tuyệt 
đối Phật và thực hành một pháp mà Ngài dạy thì cũng giải 
thoát rồi. Ngài nói người nảo thấy pháp thì người ấy thấy Phật. 
Pháp là gì đây? 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 27 


Đức Phật dạy sáu lợi ích khi biết chánh pháp: 


1)ÿTâm và thân luôn luôn thấm thấu, dính mắc tới pháp, 

không rời nó, chỉ cân rời một giây thôi, lơ đãng thì lập tức 
chúng ta rơi vào ma cảnh. Hằng ngày trong từng sát na chúng 
ta luôn nghĩ đến cảnh bên ngoài, sắc, thính, hương, vị, xúc, 
pháp, mùi này, vị kia, đẹp xấu đủ các thứ, có khi nào chúng ta 
quán chiếu trong tâm từng sát na có tham không, có sân không, 
có si không, có hay không thì điều đó mới là tu. Cho nên không 
làm được như vậy thì tu chỉ là nói chơi chơi vậy thôi. Muốn 
vào dòng thánh, muốn thoát ra khỏi sanh tử luân hồi thì người 
đó luôn luôn thẩm thấu, không được rời chánh pháp, rời chánh 
pháp là vào ma cảnh. 
Người nào luôn luôn thâm thấu, giữ được thân và tâm từng 
sát na trong chánh pháp thì như cây hoa nhận được ánh sáng 
sẽ cảm nhận được vị ngọt của pháp. Nếu chúng ta không đề 
chánh pháp đi sâu vào tâm khảm của chúng ta thì không thưởng 
thức được vị ngọt ngào sanh diệt. Không có ánh sáng thì mầm 
không nảy được, không bao giờ có sự tươi đẹp. Cũng như thế 
chúng ta không thâm thấu pháp thì không cảm nhận hạnh phúc, 
an vui tuyệt vời trong cõi có ánh sáng và không khí. 

2)Sự quyết định đối với diệu pháp không bị thối đọa có nghĩa 
là khi tin vào Phật pháp rồi thì không thối lui. Ở chùa thì xin 
về nhà, chồng ới một tiếng thì quên hết khỏi ngồi thiền luôn, 
sa đọa là như vậy. Ở trong thiền viện cũng vậy đến giờ ăn lo ăn 
cơm, ăn cái gì là rớt rồi. Chánh pháp đâu có liên quan đến ăn 
ngủ, chánh pháp là lìa luôn ăn và ngủ. Ở đây không phải diệu 
pháp thối đọa mà tâm thối đọa, ta hư hỏng, diệu pháp vẫn là 
diệu pháp. Nếu chúng ta để tâm thụt lui với diệu pháp thì đến 
một lúc nào đó chúng ta sẽ thối đọa với diệu pháp. Đức Phật 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 28 


đã nói rất rõ: Sau này thời mạt pháp là không chỉ không nghe 
pháp mà Ta nó cũng quên luôn. 
Các bạn tập đi, mười ngày ăn cùng một món thì ngán, cảm giác 
đó là tâm sân đây, cái đó mới giúp chúng ta tu học được. Các 
bạn vui vẻ, sống sung SƯỚNg, ăn rôi ngủ rất khó tu. Thiền thì 
phải coi đúng giờ mới ngồi, các bạn có cần đến giờ mới chết 
không? Khi thần chết lại thì nói khoan khoan để tôi làm việc 
này xong rồi tôi mới chết không? 

3)Đức Phật dạy: không ưa nghe, không ưa nghe là sao? 
“Thành tựu 6 pháp này các Tỳ Kheo, dầu được nghe diệu pháp 
cũng không được vào trong thiện pháp. Khi Như Lai giảng 
không ưa nghe, không lắng tai nghe, không an trú tâm liễu giải, 
năm giữ điều không lợi ích, bỏ qua điều lợi ích, không thành 
tựu tùy thuận, nhẫn nhục. Khi Như Lai thuyết giảng ưa nghe, 
có lắng tai nghe, an trú tâm liễu giải, thành tựu tâm nhẫn nhục.” 


Người nào mà nghe diệu pháp có thể bước vào là người đó ưa 
thích pháp Phật, đưa tâm huyết ra lắng nghe, nỗ lực nghe, an 
trú tâm liễu giải chứ không phải nghe suông. Sư biết có nhiều 
vị nghe, ưa thích nghe, đầy đủ hết như thư viện nhưng tham, 
sân, si còn y nguyên, không chịu nghe lời Phật dạy buông bỏ 
bớt, không chịu soạn ra những điều gì lợi ích cho mình. 

Câu chuyện Ngài xá Lợi Phất đi kiểm tra vườn Kỳ Viên trước 
khi Ngài Cấp Cô Độc giao cho Phật. Khi tới công thành thấy 
con kiến Ngài khóc, Ngài Cấp Cô Độc hỏi sao Ngài khóc, có 
chỗ nào chưa được để con sửa lại, Ngài Xá Lợi Phất nói: Vườn 
Ngài làm rất đẹp nhưng có con kiến, bằng thiên nhãn ta thấy con 
kiến 8000 kiếp, hễ cứ Đức Phật ra đời là nó thị hiện để nghe, 
nhưng nghe mà không phân tích, nghe chỉ nghe. Các bạn có 
muốn như con kiến thì cứ làm, nghe mà không phân tích, suy 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 29 


tư, thực hành thì Đức Phật nói như muỗng múc canh, cứ múc 
hết tô này đến tô kia mà không cảm nhận được vị canh. Cho 
nên nghe diệu pháp là phải giải nghĩa, thực hành. Diệu pháp ở 
đây không phải là quá hay, hay ông Phật đưa pháp quá nhiệm 
màu mà hay ở chỗ nghe xong thực hành sửa đổi tâm tánh biến 
mình từ người phàm phu, tham ăn, tham ngủ... thành người 
có chánh niệm trong việc ăn ngủ, làm việc; từ người dở thành 
người tốt; từ người tốt thành người thiện trí; từ người thiện 
trí thành bậc Thánh. Hay là ở chỗ đó. Thực hành mới là diệu 
pháp, sợ sanh tử luân hồi nên lo tu. 

4) Chánh pháp là luôn tầm tứ trong lời Phật dạy: § oai nghi 

đều trong chánh niệm. Quý vị phải thấy được nguyên nhân, cái 
nào sanh ra cái pháp đó, sanh rồi diệt. Pháp Phật mà có hay 
cách mấy, quý vị nghe mà không thực hành, không thấy sanh 
diệt thì đó cũng chỉ là pháp tồi, pháp nhiệm màu ở chính quý 
vị chứ không phải ở pháp. Pháp ở đây không phải trong kinh 
sách, lời Sư giảng mà ở nơi quý vị hành trì như thế nào, đó mới 
là kinh sống. Các bạn lật cuốn kinh sống của mình ra: thân và 
tâm đó là kinh sống hằng ngày chứ không phải ở trong kinh 
sách. Hãy hành trì! 
Đức Phật dạy rất đơn giản , muốn giải thoát khô đau thì đừng 
dính mắc điều gì. Chúng ta đang làm theo vậy hay là dính mắc 
đủ thứ, đó có phải là chúng ta đang thực hành lời Phật dạy 
không? Thân, Thọ, Tâm, Pháp là cuốn kinh của quý vị đấy. 
Hằng ngày quý vị có quán chiếu nó không, mỗi ngày có mở 
được trang nảo quán chiếu tôi còn tham, còn sân, còn si, còn 
phiền não không? 

5) Phải thâm thấu được tính chất vô thường của các pháp, 
không có gì tồn tại hết, cái gì cũng thay đổi. Trước đây mấy 
tháng chúng ta sống rất bình an, nay có Corona chúng ta điên 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 30 


đảo. Trong hơn hai tháng có hơn một trăm nghìn người chết 
làm rung động cả thế giới. Quý vị nghĩ xem ở Phi Châu một 
năm có 7 triệu đến 8 triệu người chết có ai quan tâm gì đâu. 
Các bạn đã thức tỉnh chưa? Chồng tôi, vợ tôi, con tôi, nhà tôi, 

. những người nhiễm bệnh chết một cách thê thảm không 
được gặp người nhà và người nhà cũng không được gặp nhau 
khi nhiễm bệnh. 

Các bạn thấy vô thường chưa? Chưa thấy vô thường là chưa 
thấy pháp, chưa thấy pháp thì chưa thấy Phật. Những gì các 
bạn học được nơi kinh sách, tụng đọc cho nhiều đó là kinh 
chết. Những cái linh động nằm ở trong thân các bạn thôi. Ví 
dụ sắp tới g1ờ ăn trưa, vảo ăn nhai, nuốt, đi toilet rồi đi ngủ 
và chờ chết. Các bạn có thấy được sự vô thường trong bữa ăn 
không? Vì chúng ta chưa thấy được vô thường cho nên không 
tha thiết thực tập. 

Bây giờ cứ lấy Corona để thấy, khi dính rồi thì không được 
gặp người thân, đừng nói chồng tôi, con tôi, quên chuyện đó 
đi. Đây chúng ta không sống trong chánh pháp mà đang sống 
trong ma pháp, nên cứ sanh tử luân hồi. 

6) Cảm nhận vô ngã, không có cái gì của mình hết. Chăng có 
gì của các bạn đâu, sinh ra 3 kg, giờ 60 kg, 70 kg... sống được 
bao lâu các bạn, được ngàn năm phải không, thế thì tại sao các 
bạn không thực hiện lời Phật dạy. Pháp của Phật chỉ có giá trị 
khi các bạn thực hiện, khi nào các bạn nhận biết rất rõ, cảm 
nhận được việc mình đang làm. 2.500 năm trước Phật dạy hoàn 
cảnh khác nhau nhưng mà nguyên lý chính của pháp không 
thay đổi, tất cả các pháp đều vô thường. Các bạn có hiểu điều 
đó không, các bạn sống hoài phải không? Mọi người đều 60, 
70 rồi chúng ta gần chết ấy chớ. Sao các bạn không nghĩ còn 
chút xíu thời gian lo tu tập để kiếp sau không làm con 4 chân, 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 3l 


nhiều chân? Phải chăng là các bạn nghĩ mình làm súc sanh 
thì chồng cũng làm súc sanh, nếu nghĩ được như vậy thì đó là 
pháp đấy, cho nên lo tu tập. 

Các bạn có thấy được tất cả sự khô đau không? Sư ví dụ ăn, 
ngủ, đi toilet, nếu các bạn ba mươi ngày không ăn thì như thế 
nào? Sư cho ví dụ ngược. lại một ngày ăn mười bữa, khách đến 
ăn, con mời ăn, chồng về ăn... Cứ ăn một ngày mười bữa tới 
cuối ngày đi toilet thì thấy mình là thùng rác phải không? 
Ngủ, nếu suốt mười ngày không ngủ thì sao, rồi một ngày ngủ 
liên tục mà không tỉnh thì sao, không thấy được cái khổ của 
cái ăn, ngủ, đi toilet thì không bao giờ có được sự thành tựu. 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 32 


0HÁNH PHÁP (TIẾP THE0) 
TRUE AUTHENTIU DHAMMA 
(Ngày 13/4/2020) 


Lý do tại sao chúng ta phải học chánh pháp, chánh pháp quan 
trọng lắm. Quý vị có thấy Phật không? Có ai thấy Phật không 
nói cho Sư biết Sư đảnh lễ, Sư chỉ thấy pháp thôi. Trước khi 
nhập Niết Bàn, Đức Phật nhắn nhủ với tất cả các chúng sanh: 
Nếu sau này muốn tu tập đàng hoàng thì nương theo giới luật, 
pháp; lấy giới và pháp làm thầy. 

Chúng ta cũng đã biết nhiều pháp, cho tới khi thực hành mới 
biết pháp nào thật, pháp nào giả thôi. Đức Phật nói rất rõ, 
muốn biết chánh pháp dễ lắm, thực hành mà thấy tham, sân, si 
được bào mòn không còn nữa thì đó là chánh pháp; thực hành 
mà tham, sân, si vẫn còn thì đó là tà pháp. 

Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni 
Phật hay là Om Mani Pad Me Hum thì cũng giống nhau. 

Đó là phương tiện tu tập giúp cho chúng ta không bị tối. 
Vấn đề quan trọng ở đây là chúng ta phải thực hành. Thực 
hành thế nào đây? 

Đức Phật nói rất rõ, pháp thì như lòng biển cả, lúc đầu xuông 
có bãi cát rồi ra xa sẽ sâu, rồi Càng ra xa cảng sâu, và sâu thăm. 
Pháp của Phật cũng vậy, lúc đầu chúng ta phải từ từ thì chúng ta 
mới thấy được, từ từ tu, từ từ tiến bộ và đi sâu hơn là giải thoát. 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 33 


Có nhiều câu chuyện thiền nói hoát nhiên đại ngộ, không có 
đâu các bạn, các vị ây tu tập nhiều đời nhiều kiếp, tu miên mật 
và thực hành Ba La Mật rồi mới giải quyết được. Chúng ta mới 
tu thì cứ phải từng bước, từng bước tu. 

Đức Phật từng dạy: Kẻ nào thấy pháp, kẻ đó thấy Phật. Thấy 
pháp, thấy Phật là thấy cái gì? 

Một ngày có Bà-la-môn hỏi Đức Thế Tôn: Tại sao Ngài dạy 
mà có vị vào được Niết Bàn, có người lại không vào được 
Niết Bàn? Phật dạy: Dù Như Lai đã chỉ cách giải thoát cho 
các ngươi nhưng chính các ngươi mới tự giúp mình giải thoát 
được. 

Đức Phật nói buông mà quý vị không buông được thì làm sao 
mà giải thoát. Quý vị ai cũng dính mặc nào nhà cửa, chồng, 
con, cháu..., kể cả người đi tu cũng dính mắc luôn vào y áo, 
chùa, mõ, tượng Phật. Phật nói buông mà ta cứ dính mắc thì 
làm sao giải quyết được, lỗi đó không phải nơi Đức Phật. Sư 
cho ví dụ cụ thể: 

Cây I cao lớn được là nhờ chịu dơ bân, đau đớn, chịu hành 
hạ, chịu nắng mưa, thâm thấu được ánh năng và nước. 

Cây 2 chịu ít hơn nên hơi cong queo và không cao lớn bằng 
cây Ì. 

Cây 3 chỉ ở trong nhà, không chịu năng mưa, không chịu dơ 

bân nên èo uột, không cao lớn được và thời gian sống cũng 
ngắn. 
Tu Phật cũng vậy, phải chấp nhận thực hành giáo pháp của 
Đức Thế Tôn, thâm thấu và trải nghiệm thì sẽ lớn mạnh như 
cây, sẽ cảm nhận được vị ngọt của pháp. Chánh pháp là phải 
luôn luôn tầm tứ, thực hành và xuyên sâu vào bên trong. Người 
tu tập phải luôn dính mắc, thâm thấu pháp mới hiểu được. 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 34 


Pháp là cái gì mà Đức Phật nói thấy pháp là thấy ta, hiểu được 
Pháp là hiểu được s vận hành của vũ trụ? Nếu hiểu được pháp 
thì sẽ hiểu được cảnh giới nơi mà chúng ta ở, hiểu được chống 
lại quy luật thiên nhiên là vô ích. Các bạn cũng hiểu được rằng 
thân, tâm thì giới hạn. Điều đó nói cho chúng ta biết rằng ta 
chính là bậc thầy của chính chúng ta, cho nên chúng ta tự lo 
cho chúng ta chứ không ai giúp được. Cho đến một giai đoạn 
chúng ta sẽ thấy được rằng nếu chúng ta cô gắng thực hành thì 
chúng ta vượt qua được tất cả, không cần đến thượng đề hay 
sự cứu rỗi. Cô gắng chúng ta sẽ tới. 

Cuối cùng biết được những gì xung quanh đều có giá trị, súc 
sanh với con người giống nhau chứ có khác gì đâu, khi nỗi sân 
đều giống nhau, chỉ khác hình tướng thôi. Nếu các bạn hiểu 
pháp thì các bạn thông minh hơn; bớt lăng xăng, bớt giận dữ 
vô ích; vẻ mặt, hành vi đi đứng, nói năng dễ thương hơn. Các 
bạn không còn như khúc gỗ lình bình trôi sông nữa mà quay 
vào trong làm chủ nội tâm và sống an vui. Các bạn không sợ 
chết, không sợ bóng tối vì biết không. có gì. Nhưng mà các bạn 
sẽ sợ sau khi chết thành con gì, đi về cảnh giới nào. Nếu các 
bạn biết sau khi chết không làm người nữa mà làm con thú, 
quỷ đói ... thì đó mới là thứ đáng sợ hãi. 

Khi lắng nghe pháp Đức Phật dạy: 

1) Lắng nghe pháp một cách có lòng tin, tin Phật dạy, thực 
hành và tôn trọng. Phật nói buông thì cứ thế mà buông chứ 
không phải cãi lời Phật muốn nắm giữ rất nhiều, thì lại càng 
khổ. 

2) Khi lắng nghe pháp thì luôn luôn làm những việc này: CÓ 
môi quan hệ với những người có đạo hạnh và chỉ muôn giải 
thoát, muốn bước vào dòng thánh; lắng nghe thôi chưa đủ mà 
còn phải thực hành, lắng nghe với ý định buông bỏ thì mình 

Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 35 


bước vào dòng thánh. 
Sư kể cho quý vị nghe mấy câu chuyện đề thấy sự nhiệm mầu 
của Phật pháp. 

1. Có con cóc lăng nghe pháp một cách hoan hỷ lắm, ông 
làm vườn đề cây lên nó không biết, nó chết và thành vua Trời. 

2. Chuyện năm trăm con đơi: tiền kiếp Ngài Mục Kiền Liên 
đi vào trong ngôi cô tự sắp sập, Ngài ngủ trong đó, sáng dậy 
Ngài tụng kinh. Có năm trăm con dơi bám trên trần nhà cao 
nghe kinh hoan hỷ rơi xuống và chết. Lập tức chúng được đầu 
thai làm người. Nhân duyên sau đó được Ngài khai ngộ và làm 
đệ tử của Ngài. Các bạn muốn từ con đơi thành con người hay 
từ người làm dơi tùy vào các bạn. 

3. Câu chuyện con bô câu đang lắng nghe pháp bị người ta 
đập chết lập tức đầu thai làm người. 
Trong đời quá khứ của Đức Phật, Ngài đã đốt một ngàn ngọn 
nên trên người đê cúng dường chánh pháp, cho nên chánh pháp 
không phải là tầm thường. Có quý vị nào thấy mấy vị Sư hay 
mấy Sư cô có ba hay năm cái sẹo trên đầu không? Đó là nghi 
thức tân hương. Đốt hương cháy đỏ trên đầu nguyện xả bỏ thân 
này vì nó là giả, chứng minh mình là con Phật, cho dù nóng cỡ 
nảo thì cũng không thối thất. 
Tiền kiếp Đức Phật dạy năm người chứ không nhiều: người 
thứ nhất nhìn trời, người thứ nhì múa máy tay chân, người 
thứ ba nhìn xuống đất, người thứ tư thì ngủ và chỉ có người 
thứ năm là chăm chú lắng nghe và bước vào dòng thánh. Ngài 
A-nan khiếu nại: Bạch Đức Thế Tôn, tại sao chỉ có một người 
lắng nghe, bốn người còn lại thì người nhìn trời, người nhìn 
đất, người múa máy tay chân, còn có người thì ngủ mà Đức 
Phật vẫn giảng pháp. 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 36 


Đức Phật nói: Này Anan chớ nói thế, bốn người kia vẫn nghe 
ta đấy, nhưng do tập khí tiền kiếp: người nhìn trời tiền kiếp 
đi cúng sao, giải hạn; người múa máy tay chân kiếp trước là 
con khỉ; người nhìn đất là con rắn; người ngủ nhiều là do kiếp 
trước làm con rùa. Đó là những ví dụ điển hình khi nghe pháp 
nghiêm túc. 

Đức Phật nói: Nghe pháp là một việc nhưng thực hành pháp 
thì lại là một lẽ khác. Nếu kẻ nào không thực hành pháp như 
pháp vận hành thì lại tạo điều kiện xấu xa cho con người rớt 
vào trong những cảnh khổ, xấu. 

Tất cả Tăng chúng cũng giống như Ngài đều có lợi lạc khi thực 
hành pháp. Nếu không thực hành thì khi gặp rắc rối, khổ nạn 
bạn không giải quyết được và có thể bỏ luôn pháp. Cho nên 
điều đầu tiên Đức Phật nói là hãy thực hành pháp đề có lợi lạc. 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 37 


BÀI 6: 


SÁU YÊU TẾ 0M) BẢ DỦA PHÁNH PHÁP 
SIX DHAMMA UALITIES 
(Phản 1- Npày 15/4/2020) 


Nếu chúng ta dựa theo kinh sách thì đó là tử ngữ, sách chết. 
2.600 năm trước làm gì có điện thoại, Ipad, Iphone, giờ hoàn 
cảnh đã khác. 
Pháp là gì? 

Thực ra pháp ở ngay trên thân quý vị, Đức Phật luôn nói quán 
Tứ Niệm Xứ Thân, Thọ, Tâm, Pháp. Đó là bản kinh sống! Sáu 
yếu tố cao cả của Chánh Pháp nằm ở trên người như thế nào? 
Chúng ta biết để học. 

Kinh sách chỉ là ghi chép mà thôi. Không có hoát nhiên đại 
ngộ, các Ngài đã trải qua bao nhiêu phen, thực hành Ba-la 
Mật, tu tập nhiều đời nhiều kiếp. Biển cả thì rất sâu, nhưng 
muốn thấy chiều sâu của biến phải đi ra thật xa, nhưng bước 
đầu là bãi cát, rồi lài lài từ từ mới ra sâu, rồi ra sâu thắm. Cũng 
như thế, khi thấm rồi chúng ta mới đi vào tâm thức của chúng 
ta. Đức Phật dạy chúng ta hiểu pháp là hiểu vận hành của vũ 
trụ. Nếu chúng ta biết pháp như thế nào và vận hành ra sao thì 
không đại gì mà chống đối lại quy luật của vũ trụ. Nó như thế 
thì chỉ tìm cách để giải quyết vấn đề cho chúng ta thôi. Thân 
và tâm cản trở sự hiểu biết của chúng ta rất nhiều, cho nên để 
hiểu pháp là phải thận trọng hiểu biết thân và tâm. Chúng ta là 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 3S 


thượng đề của chúng ta, chúng ta tạo nhân thì hái quả thôi. Các 
bạn đừng sợ chết, các bạn thương thân, thương nhà cửa.. 

cũng chết, chết cũng chẳng mang gì theo đâu. Chúng ta nên sợ 
sau khi chết thành con gì, răn, bò cạp, mèo, chó... Chúng ta 
không thê nảo biết được cho đến khi chứng A La hán. 

Vòng tròn luân hồi luân chuyển có 12 nhánh. Đức Phật dạy: 
khô, tập, diệt, đạo. Phải thấy cái khổ cái đã, chứ nhà cửa, vợ 
chồng con cái, đầy đủ mọi thứ làm sao tu được. Cái khổ phải 
thấy, thấy trong mọi việc đều có khổ, đều có nguyên do, thay 
đổi được nguyên do thì thay đổi cái khổ. Cuối cùng thoát ra 
khỏi cái khổ, đó là mục đích của giáo pháp Đức Phật dạy. 
Bà-la Môn hỏi Đức Thế Tôn: Này Ngài Cù Đàm, Ngài có giáo 
lý, có Niết Bàn và có cách vào Niết Bàn không? Tại sao một 
số đệ tử của Ngài không giải thoát. Đức Phật trả lời: Như Lai 
đã chỉ Niết Bàn và chỉ đường đi luôn nhưng không chịu đi thì 
làm sao. 

Sư lấy ví dụ: 

Cây 1: cao lớn , khỏe mạnh vì đã chấp nhận dơ dáy, sóng gió, 
bụi bặm, chịu nắng chịu khô. 

Cây 2: cũng có lớn chút nhưng không cao lớn, xanh tươi vì 
không chịu dơ, nước nắng nên không trưởng thành được. 
Giáo pháp của Đức Thế Tôn cũng vậy, chúng ta phải chấp nhận 
thực hành phân tích sự đau khổ hằng ngày mới thẩm thấu được 
vị ngọt của giáo pháp. Còn lúc làm lúc không thì cũng ẻo uột 
như cái cây thứ hai, khi gặp vấn đề thì không vượt qua được. 
Đức Phật dạy trong kinh Tăng Chi số 6, pháp là phải dính mắc, 
không thối thất, luôn tầm tứ, suy tư trải nghiệm để xuyên sâu 
vào tâm khảm. 

Các bước để vào dòng thánh: 

Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 39 


1) Luôn luôn nhớ tới pháp: muốn vào dòng thánh thì phải 
hiểu biết chánh pháp, thực hành chánh pháp. 

2) Lúc nào thấy được pháp, hiểu được pháp thì đừng rời nó: 
Pháp là Vô Thường Sanh Diệt, Vô Ngã và đều dẫn tới sự Khổ 
Đau, như vậy mới thể nhập được Niết Bàn. 

3) Nghe pháp với lòng tin nơi Tam bảo. Hành giả nghe pháp 
với niềm tin và tôn trọng pháp, tôn trọng giáo sư, người thầy 
của mình thì ngay chỗ đó mình thấy Phật. 

4) Kinh Tương Ưng 55.5: lắng nghe giáo pháp là một trong 
những yếu tố bước vào dòng Thánh. Nghe rồi thực hành chứ 
không phải nghe rồi bỏ đó. Đừng nghe pháp mà quên đi sự 
Khổ của thế gian, Vô Thường và Vô Ngã. Hiểu được sự 
khổ, nghe tâm hoan hý, nghe rồi thực hành, thâm thấu vào tâm 
khảm, áp dụng trên cuốn kinh sống của bản thân mới bước vào 
dòng thánh được 
Sư có người đệ tử thích nghe pháp lắm, Sư giảng ở đâu cũng có 
mặt, về khoe với chồng là Sư giảng pháp hay lắm, chồng hỏi 
hay là như thế nào, bà ấy nói bà cũng không nhớ. 

Nghe pháp là phải thực hành chứ không giống như con kiến ở 
vườn Kỳ Viên, 800 năm cứ Phật ra đời giảng pháp là nó đến 
nghe nhưng không thực hành nên vẫn hoài là con kiến, không 
ích lợi gì hết. 

Điều nguy hiểm nếu không thực hành pháp: Khổ, Vô Thường 
sanh diệt, Vô Ngã, phải thực hành liên tục mới nhận biết được 
nếu không là quý vị sẽ vào đường tăm tối, nẻo khô. 

Sáu yếu tô của pháp: 

1) Pháp không phải là để bàn cãi, phô trương, thưởng thức 
mà đó là định luật của vũ trụ. Ví dụ luật nhân quả, đã có nhân 
là có quả chứ không bàn cãi nhân này quả kia, tôi làm mà sao 
chưa có phước... 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 40 


2) Trải nghiệm thực tế chứ không có kinh sách nào nói được 
hết. Ví dụ trong kinh sách nói cảm thọ nhưng làm sao cảm nhận 
được thọ khổ, thọ lạc, nếu không trải nghiệm, không nhận biết 
thì làm sao biết được. 

3) Không cần chờ đợi lâu mà nhận biết ngay bây giờ. Nếu bây 
ø1ờ quý vị làm sẽ lãnh cái quả liền. Nếu các bạn ưa nói láo là 
lập tức hành nghiệp xấu và tiếp tục nói láo nữa, ngay bây giờ. 

4) Thực hiện quan sắt, kinh sách chỉ là chữ nghĩa thôi, các 
bạn phải ngồi thiền chấp nhận đau, chấp nhận người ta chửi tôi 
xem mình có sân không. Nếu có người đến mắng chửi mà nồi 
sân là không phải thực hành pháp mà đang bị ảnh hưởng. 

5) Pháp là nên thực hiện vì nó xứng đáng được thực hiện 

trong cuộc sống. Tất cả những đau khổ, buồn vui, đó là kinh 
sông mà chúng ta khảo sát, tích lũy từng giây thì tạo nên kinh 
nghiệm lâu ngày làm thành tuệ giác. Tất cả sanh diệt, nhân 
duyên đã trưởng thành trong giáo pháp nên từ bỏ được dính 
mắc và thấy được các pháp đều vô thường thì không có gì còn 
ý nghĩa cả. Những điều này không bao giờ có trong kinh sách 
mà nằm ở ngay thân và tâm của quý vị. 
Đức Phật từ bị đã phân tích ra Tứ niệm xứ: thân, thọ, tâm, 
pháp để dễ quán chiếu chứ tâm, thọ, pháp là nằm ở ngay bộ 
não kiểm soát. Não còn thì có ba cái, não không còn thì không 
bao giờ kiểm soát được. Nếu nói thế thì chỉ còn lại là cái thân 
này thôi. Khi thân chết thì thọ, tưởng, hành, thức chết luôn, 
như vậy còn lại là năng lượng. Năng lượng đó gọi là tham ái, 
có người gọi là nghiệp. 

6) Những lợi ích của pháp là kết quả thực hành một cách ng- 
hiêm chỉnh chứ nghe, viết rồi vất đi thì tham, sân, sỉ vẫn còn V 
nguyên. Tụng kinh cho nhiều cũng không có lợi lạc đâu, phải 
quán chiếu từng sát na, tâm mình có tham không, có sân không 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 4l 


,có s¡ không. Các bạn không thể nào lãnh hội được nếu như 
chỉ có nghe vài bài pháp, không có ích lợi gì cho các bạn, như 
muỗng múc canh, múc nhiều nhưng không cảm nhận được vị 
của canh. Đức Phật dạy bạn không bao giờ thưởng thức được 
hương vị của pháp nếu các bạn không thực hành. Nếu như bạn 
gặp khó khăn, khổ nạn thì các bạn không thể nào giải quyết 
được, nhiều khi các bạn bỏ pháp luôn, vì không thực hành 
được. Câu chuyện Ngài Đại Đức Nan Tiên và nhà vua nói lên 
điều đó. 

Nhà Vua hỏi Đại Đức Nan Tiên: Sao ông tu và ngồi thiền hoài 
vậy, có lợi ích gì không? 

Thay vì trả lời thì Ngài Nan tiên hỏi lại nhà vua: Thưa Bệ Hạ, 
sao đang thời bình mà Bệ Hạ tuyên và huấn luyện quân lính, 
tốn kém rất nhiều và tốn thời gian? 

Nhà vua trả lời: Ta tuyển quân lính và huấn luyện cho lính tỉnh 
nhuệ, mai mốt có giặc ngoại xâm thì lính sẵn sàng bảo vệ đất 
nước. 

Ngài Nan Tiên nói: Cũng như thế, tôi ngồi thiền quán chiếu 
hằng ngày cũng y như vậy. Tôi tập cho 6 căn vững chãi, tâm 
vững để khi có pháp bất thình lình chen vô hãm hại tôi thì 
không làm gì được vì được bảo vệ bởi sáu căn vững chắc mà 
tôi đã huân tu hằng ngày. 

Hai vị đều hài lòng về câu trả lời. 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 42 


SÁU YẾU TÚ 0M) BẢ DỦA PHÁP 
SIX DHAMMA UALITIES 
(Phản 2 - Ngày 15/4/2020) 


Mọi việc đều có cái giá của nó. Nếu các bạn muốn tu tập đề 
giải thoát thì phải có giá chứ không thê nào không có giá. 
Đức Phật có dạy: Kẻ nào thấy pháp, kẻ đó thấy Phật. Các bạn 
có muốn thấy Phật không? 
Nếu các bạn muốn thấy Phật thì phải thấy pháp. 
Các bạn không thể nào vừa thấy chồng, vừa thấy con... vừa 
thấy Phật. Pháp của Phật như đáy biển: lúc đầu bãi cát từ từ, 
lài lài rồi ra xa xuống sâu, rồi ra chỗ sâu thắm. Pháp Phật cũng 
vậy, Phật dạy nào ăn hiền ở lành, giữ giới, ăn nói hài hòa, 
chánh niệm... đến chỗ sâu thắm là giải thoát. Các bạn phải 
luôn thực hành, trải nghiệm, thâm thấu cứ tu từ từ thì mới thâm 
thấu được. 

Chánh pháp là gì ? 
Luôn luôn tâm tứ, dính mắc tới pháp chứ không phải hôm nay 
thây chồng rồi mai thấy con, nhà, xe, rồi buồn vui... Muốn 
thấy Phật là luôn an trú vào và thực hành thì mới thấy Phật. 
Các bạn có thích pháp Phật đâu, ưa thích đủ thứ dục lạc đó là 
pháp đấy, nhưng không phải pháp Phật. Nếu tin vào pháp Phật 
thì không bao giờ thối thất. 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 43 


Thấy được nguyên nhân, hiện trạng của các pháp vận hành, các 
hiện trạng xuất ra từ nguyên nhân đó. Khi có người nào chửi 
bới, các bạn thấy buồn phiền, khen thì vui. Đó là cái Ngã đấy. 
1) Vô thường 

Bạn đã thực sự thâm thấu được vô thường của các pháp chưa? 
Các bạn tưởng mình còn sống hoài, các bạn có quan tâm gì tới 
vô thường đâu. Các bạn đều muốn vợ chồng vĩnh viễn mà. Nên 
nhớ rằng vì khát ái nên kiếp này vợ vợ chồng chồng, kiếp sau 
mẹ mẹ con con. Nếu các bạn không tin thì cứ tiếp tục rồi vào 
ba cõi sáu đường. Sự thật vẫn là sự thật. 

2) Vô ngã 
Các bạn đã thâm thấu, cảm nhận được vô ngã chưa? Ngã đều 
do duyên sanh. Năm phút trước Sư nói làm cho các bạn buôn, 
bây giờ các bạn hoan hỷ muốn nghe nên quăng buồn đi. Vậy 
thì cái cũ mất rồi, sanh tử là như vậy đấy. Ngã đâu có thực 
đâu, có bao giờ chúng ta quán chiếu nó không hay là chạy theo 
cảnh? 

3) Khổ 

Các bạn đã thấy sự đau khổ trong các pháp chưa: ăn cũng khổ 
mà không ăn cũng khổ, ngủ cũng khổ mà không ngủ cũng khổ. 
Một ngày ăn mười bữa, ăn một tháng liên tục như vậy rồi đi 
kiếm toilet đề xả ra, nặng nữa thì đi bệnh viện. Có khổ không? 

4) Niết Bàn 
Các bạn đã thâm thấu yên vui của Niết Bàn chưa? Đức Phật 
dạy trong kinh Tương Ưng: lắng nghe chánh pháp là một trong 
những yếu tố bước vào dòng Thánh. 
Không ai quan tâm các bạn vẽ tay đâu. Giải thoát sanh tử, có 
bước vào dòng thánh hay không mới là vấn đề cần quan tâm. 
Nếu các bạn muốn vào đây nghe và võ tay như hát xiệc thì các 
bạn nhằm chỗ rồi, Sư xin lỗi các bạn, Sư không làm cho ai vui 

Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 44 


hết. Sư ở đây là nói thật, cho các bạn thấy sự khổ, sau kiếp 
sông này chúng ta thành con gì hay là chư thiên hay làm người. 
Sư không có mục đích làm cho các bạn vui đâu. 
5) Hành trì 

Các bạn lắng nghe pháp là lắng nghe như thế nào? Nghe pháp 
là nghe một cách chánh niệm, suy tư, thực hành ứng dụng trên 
chính bản thân và cuộc sống. Đức Phật nói người nảo nghe 
pháp với tâm thanh tịnh thì không bao giờ tái sanh vào bốn 
đường ác đạo, chỉ có thê sinh ra làm người hoặc chư thiên. 
Các bạn thích sau này mình chết mình sinh ra làm người, chư 
thiên, hay là bốn đường ác đạo đều do ở các bạn nghe, thực 
hành và suy ngẫm. Nghe xong rồi hả hê ăn uống, chơi bời thì 
cũng như không, quắng vào sọt rác. Vị nào luôn tin rõ, nhận 
biết trong từng sát na như thế gọi là người có lòng tin vào 
chánh pháp, không hoang tưởng lăng nhăng, vị ây sẽ không 
còn làm việc gì ác để rơi vào bốn đường ác đạo. Vị ấy sẽ không 
bao giờ chết cho đến khi cảm nhận được vị ngọt và bước vào 
dòng thánh. Hãy tin Phật, Phật nói nếu người nào quyết tâm 
thực hành lời Phật dạy và thấy được pháp thì không bao giờ 
chết được cho đến khi trải nghiệm bước vào dòng thánh, phải 
chứng Tư Đà Hoàn rồi mới chết nếu người đó tu tập đúng 
chánh pháp. 
Đặc tính của pháp: 

1.Pháp là quy luật của vũ trụ, không phải để hý luận đúng sai, 
không thể nảo nói kiếp này VỢ vợ, chông chồng, kiếp sau mẹ 
mẹ con con hay kiếp này làm ác, kiếp sau làm súc sanh, không 
có, không thê hý luận. Nguyên tắc vũ trụ là như vậy, nóng quá 
thì nước bốc hơi lên, rất rõ ràng. Các pháp đều vô thường, 
không có gì gọi là thường. 
Tin pháp thì không phải là đề mục để hý luận mà là đề mục để 

Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 45 


trải nghiệm, phải trải nghiệm thực tế, buồn vui, nóng lạnh. Chỉ 
bằng cách quán chiếu bên trong để biết răng nội tâm của ta 
cái gì đang diễn ra: buồn vui, thương ghét, hạnh phúc, ta đang 
khùng, ta đang chạy theo cảnh, phải nhận thức thực tế. Phải 
quan sát bên trong. 
Hai điều này rất quan trọng: pháp không phải để hý luận mà 
là nguyên lý của vũ trụ: vô thường, khổ, vô ngã, nhân quả. Nó 
không thay đổi cho nên đừng bàn luận, đừng chạy tới chạy lui 
và nói tôi đúng tôi sai, chỉ là các bạn chạy theo cảm giác dục 
lạc mà thôi. Thực sự nó không có, cho nên pháp không phải 
để hý luận, mà để trải nghiệm. Bao lâu nay các bạn thực hiện 
thiền đã có sự thay đổi nào chưa? Hay là đúng sai, phải trái, nó 
có liên hệ gì tới các bạn không, nó có liên hệ gì sanh, tái sanh 
hay các bạn đang chạy theo cảnh. 
6) Thanh lọc cái thức 

Ai nói gì bản tới, bàn lui, cãi tới cãi lui,hãy quán chiếu trong 
nội tâm. Nội tâm chúng ta là cả một vũ trụ. Trong bài kinh Lo- 
kasutra Đức Phật đã dạy: Tất cả các pháp trong vũ trụ đều năm 
trong thức của chúng sanh. Thức chúng sanh có sanh có diệt 
nên vũ trụ tiếp tục sanh diệt. Ngưng đi, đừng lăng xăng nữa 
thì các bạn sẽ chấm dứt sanh tử. Ngài Angulimala, đã giết 999 
người, chạy theo đòi giết Phật và kêu Phật đứng lại. Đức Phật 
nói: Ta đã ngừng từ lâu, tại sao ngươi không ngừng. Đức Phật 
đã ngừng rồi, tại sao các bạn không ngừng, các bạn đang chạy 
theo cái vô thường. 
Nhà có thường không? Vợ chồng, con cái có thường không? 
Thân này có thường không? Khi chồng chết có khi nào nhảy 
vào và đi cùng với ông ấy không? Tại sao chúng ta cứ dính 
mắc vào những cái vô thường đề rồi khổ, để rồi tái sanh, đó có 
phải là con Phật không? 

Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 46 


Bạch Đức Thế Tôn, con là con trai, con gái của Ngài đây. 
Chúng ta tự nhận chúng ta là con của Phật, con trai, con gái 
của Phật, đâu phải con ghẻ, con hoang đâu, chúng ta đều là con 
của Phật, nhưng chúng ta đã từ chối người cha lành của chúng 
ta, chúng ta chạy theo cảm giác dục lạc, chạy theo cái gọi là vô 
thường, cảnh bên ngoài mà bỏ đi ông cha lành mà chúng ta tự 
nhận. Các bạn còn nhiều thời giờ không? Không còn thời giờ 
cho các bạn đâu, hết thời gian rồi. Có những vị U60, U70, U80 
nhưng mà nói chưa, con chưa chết vẫn dính mắc tới chồng 
con, thích nhà cửa, thích con, con không thích Phật đâu. Đó có 
phải là điều các bạn đang làm không? Đức Phật và các Thánh 
Tăng đều thực hành miên mật pháp, trường kỳ, không ngừng 
nghỉ, không thể nảo có lợi lạc khi mới nghe một vài bài pháp, 
chuyện đó không bao giờ có, phải thực hành. 
Các bạn biết mà, Đức Phật ở trong hang đá sáu năm, mỗi ngày 
ăn một hạt mè, còn các bạn ăn một ngày mấy bữa, vui vẻ với 
chồng, với con, rồi ăn mấy bữa, ăn ngon vậy làm sao thấy 
pháp. Các bạn thấy gì khi các bạn hưởng thụ cảm giác dục lạc? 
Phải thâm thấu được pháp, phải thực hành, không thê lắng 
nghe một vải bài mà có được. 
Đức Phật dạy rất rõ, chỉ có làm sạch, giải quyết cái thức mới 
có khả năng loại bỏ lậu hoặc. Chúng ta mấy chục năm qua 
mắt, tai, mũi, lưỡi đem cảm giác dục lạc bỏ vào trong thức của 
chúng ta. Trong suốt cuộc đời chúng ta đã va chạm nào cha, 
mẹ, nào vợ,nào chồng, nào con ... không thê nghe một vài bài 
pháp mà xóa bỏ lậu hoặc. Quên đi, các bạn lầm rồi, các bạn 
nghĩ chỉ có nghe pháp mà bỏ được lậu hoặc trong thức ư? 
Đức Phật nói không có một con đường nào khác, chỉ có con 
đường này thôi, giải quyết lậu hoặc trong cái thức. Trong kinh 
Pháp Cú, Đức Phật nói: Đường này đến thế gian, đường kia 
Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 47 


đến Niết Bàn, Tỳ Kheo đệ tử Phật, hãy ghi nhớ rõ ràng. Chỉ có 
hai con đường thôi các bạn: đường đến thế gian làm chó , mèo, 
làm người khổ đau cả hàng triệu kiếp và một con đường thứ 
hai là đến Niết Bàn, giải thoát khổ đau. 

Ngay cả Đức Phật Ngài cũng nói ta không giúp được, phải tự 
các ngươi ổi, tự các ngươi tu, có Trí Tuệ và tự Giải Thoát. 
Câu chuyện Ngài Đại Ca Diếp: cầu nguyện sẽ không qua bờ 
bên kia đâu, mình phải đi bằng thuyền hoặc tự bơi lội qua, 
không ai đi dùm được, phải tự mình đi, không ai chết thế mình 
được. 

Các bạn sống vĩnh viễn phải không, các bạn thông thái hơn 
Sư nhiều mà, Sư chỉ biết sơ sơ là sinh ra là chết. Các bạn biết 
nhiều sanh ra là sống mãi, chồng là của tôi, nhà của tôi, nó còn 
mãi. 

Trọng điểm ở trong tâm thức của chúng ta làm cho chúng ta 
khổ, sanh tử hết kiếp này đến kiếp khác đó là khát ái. Khát ái 
có nghĩa là muốn, muốn sở hữu, dính mắc đều là tham ái hết. 
Nó không phải là cái loại thức nhớ thông thường đâu, nó có 
năng lượng đấy, lâu lâu nó bùng lên. Đang ngồi thiền tự nhiên 
nhớ tới chồng và xin Sư về thăm chồng, cho nên thích ở nhà 
chứ không đến thiền viện là lý do đó. Nó như vậy đấy, bình 
thường, vì có năng lượng khát ái, dính mắc. Trong thuyết âm 
tử, lây một âm tử tách rời ra mười ngàn cây số thả ra nó quay 
về đúng chỗ cũ. Nó nhớ! Việt Nam có câu: lia thia quen chậu, 
vợ chồng quen hơi. Dẫu là mùi hôi nách cũng quen nữa, không 
có mùi hôi nách ngủ không được! Thực tế, khi nhìn thấy nhau 
rồi đâu nhớ đến mùi hôi nách nữa, không có mùi hôi nách ngủ 
không được, nói thực tế, thấy thương quá, nhớ quá, cảm giác 
dục lạc nó rung rung. Trong loại khát ái nó có nhiều mức độ 
lắm, có cái thô thấy liền, có cái vi tế khó thấy lắm. Muốn bỏ 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 4S 


tham ái lại chính là tham ái, vì muốn bỏ đấy. Lắng nghe pháp, 
ham nghe mà không thực hành là dính mắc đấy, khát ái đấy. 
Thưởng thức mùi hương của hoa sen cũng là khát ái. Chuyện 
kế một vị thiền sư ban đêm ra ngắm và ngửi hương sen cũng bị 
gọi là ăn trộm đây, mùi hương mặc mớ gì mà ông thưởng thức. 
Cho nên có nhiều loại khát ái, từ cái mình nhận biết được cho 
tới cái sâu thắm mình không biết được. Thưa quý vị chính cái 
sâu thăm dẫn chúng ta tới sanh tử luân hồi. Ngay cả những 
người sống trong không gian có kiểm soát như thiền viện, chùa 
cũng có khát ái nếu không chánh niệm tỉnh giác trong từng tư 
tưởng, lời nói, hành động. 

Mỗi ngày trong thiền viện đều lạy Đức Thế Tôn, các bạn làm 
gì vậy, lạy hoài cho Phật thấy hay lạy để chuyên tâm. Lạy Phật 
để bạn chuyên tâm hay là lạy để cầu xin Phật cho bạn cái này, 
Phật cho bạn cái kia. Chính những cái rất là vi tế, nó sẽ dẫn dắt 
quý vị vào sanh tử luân hồi, khổ não. 

Sư lây ví dụ về sex. Có nhiều vị nói: Sư ơi con năm nay hơn 60 
tuổi rồi con không còn làm chuyện ấy nữa, con không ôm ông 
ấy ngủ nữa, không dính mắc tới ông ấy nữa. Có chắc là không 
dính mắc không? Hằng ngày các bạn đi ra đi vào không năm 
tay ông, nhưng ô ông ây cười có vui không? Ông buôn có buồn 
không? Ông nói chuyện có muốn trả lời không? Sex không 
chỉ nằm ở hai cơ quan sinh dục của người nam, người nữ mà 
nó nằm nơi mắt, mũi, tai. Tất cả mấy chục năm rồi giờ chỉ cần 
thấy là nó khởi động. Nếu quý vị không thực hiện lời Phật dạy 
thì kiếp này vợ vợ, chồng chồng, kiếp sau mẹ mẹ, con con! 
Chứ không phải là giờ con không ngủ chung phòng là được, 
không được chút nào hết. Khi người ta buồn mình có buồn 
không? Khi người ta vui mình có vui không? Tắt cả chạy theo 
cảnh là ma. Ôm ấp, nắm giữ, muốn cầm nắm, bám víu đều là 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 49 


năng lượng tham, là kéo vào. Tham có tính chất dính mắc đều 
dẫn đến đau khổ. Có những mức độ khác nhau của tham: tham 
ít, tham trung bình, tham nhiều, tham thanh cao, cũng đều là 
tham. 

Các loài thú và người có tham, sân, si thô tháo, hạ liệt. Ngay 
cả người yêu thích một câu thơ vẫn là tham, mắc mớ gì phải ưa 
thích; thích thú mùi hương cũng là dính mắc, mắc mớ gì đến 
chuyện sanh tử của mình? Có người thấy người khác làm bảng 
quảng cáo đẹp cũng hoan hỷ, mắc mớ gì đến chuyện sanh tử 
của mình, các bạn đang tu hay làm gì thế? 


Các bạn có sự tử tế nhưng lại không có trí tuệ. Sư thử rồi, dẫn 
quý vị đi thăm mấy đứa cô nhi tàn tật, quý vị mãi lăng xăng 
mà quên rằng nó với mình như nhau về cái nghiệp: sanh, già, 
bệnh, chết. Mình không tu rồi lại giỗng nó đấy chứ. 

Các bạn đừng nghĩ rằng cúng dường nhiều, hoằng pháp nhiều 
rồi quý vị sẽ thoát ra khỏi khổ não. Lầm to! Lương Võ Đề xây 
82 kiếng chùa, cúng đường cả trăm ngàn Tăng Ni mà khi chết 
vẫn làm con rắn. Các bạn làm cỡ nào? 

Khi tử tế mà không có trí tuệ, cảm xúc dính mắc mà không có 
trí tuệ, thích thú làm, thấy đó là thiện theo quan điểm của mình 
nên làm, các bạn đang tạo nghiệp thiện đấy. Mặc dù là nghiệp 
thiện nhưng các bạn phải tái sanh để hưởng. Làm mà không có 
chánh niệm tỉnh giác, tử tế yêu thương chỉ phối mà không cảnh 
giác thì sẽ dẫn tới tham ái. Tại vì có ta, ta bố thí mà nó không 
biết điều, ta cúng dường mà không được công nhận thì khởi 
lên phiền não tạo nên cái ngã. Ví dụ các bạn cúng đường cho 
Sư cái gì đó mà Sư không quan tâm thì các bạn khởi tâm buồn. 
Chính tâm buồn là phản ứng cảm xúc, đó chính là khát ái đấy. 
Nếu không có ngã hơi đâu buồn, vui buồn đâu mà ra. 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 50 


Vì không được tu tập cho nên phản ứng theo cảm xúc dục lạc 
và sanh ra cái ngã và tăng thêm khả năng khát ái. Thọ, tưởng, 
hành, thức cứ như vậy mà huân tập. Cái này rất quan trọng 
trong đời sống vợ chồng. Ở đây Phật dạy khát ái nam nữ không 
chỉ ở bộ phận sinh dục dính mắc mà nằm ở nơi tai, mắt, mũi, 
lưỡi, ở cái tưởng, cái thức này. Nghe người đó nói là sướng 
lắm, mắt nhìn là vui, cười là vui rồi, cho dù có chửi cũng được, 
nghe tiếng là yên tâm rồi. Cho nên sanh tử luân hồi là đương 
nhiên. Vì như vậy ngồi thiền hoài mà không vào sơ thiền được 
là vì không dẹp được cái thức. Nếu các bạn không buông được, 
ly dục, ly ác pháp thì làm sao vào sơ thiền được. Còn thích ở 
gần chồng, con, nhà cửa thì làm sao vào được? Ái dục, tình dục 
trong sự quyến luyễn nam nữ, say mê dục tình, bản chất của 
tình dục càng muốn thêm nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Có 
những vị Thánh Nhập Lưu, như bà Visaka có 20 đứa con. Đức 
Phật hỏi còn muốn nữa không? Bà nói con vẫn còn muốn. Các 
bạn có thích có con nữa không? Muốn nữa thì kiếp sau. Đức 
Phật nói không thê nào cắt được tình dục nam nữ nếu không 
huân tu. 

Sư khuyến khích những người tu, một tháng nên nhập thất 
mười ngày để đóng bớt mắt, tai, mũi, lưỡi lại. Các bạn nói 
con ở nhà có phòng riêng, nhưng mở cửa là thấy chồng, con, 
ăn uống, ngủ nghỉ thì tham, sân, sỉ còn y nguyên, thức còn y 
nguyên thì còn tái sanh. Mấy chục năm rồi tích lũy lậu hoặc, 
giờ muốn rửa sạch phải cách ly. Cái ngã dính tới tham, sân, sỉ 
thôi, nó nằm ở cái thức, phải cách ly mới rửa được. Giống như 
bị vi khuẩn Corona phải cách ly mới hết bệnh được. 

Sự thực về cái tôi là cái gì? Là đây tà kiến, nghi ky, lo lắng, ích 
kỷ. Nguyên nhân là chứa chất cái tôi ở thân và tâm, để thanh 
trừ được tà kiến ở tâm không dễ, phải cương quyết. Đức Phật 

Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 5Ï 


dạy một người tu Phật phải đi vào rừng chỗ vắng, không có 
người, ngồi bắt tréo chân, lưng thăng để tâm không có cảm 
xúc nữa. Cho nên Sư khuyên quý vị nhập thất. Mình tu từ 
từ, đã mấy chục năm nay mình để tâm nhiễm bân không thê 
một ngày, một tháng là xong được. Lai rai làm sạch từ từ, một 
tháng nhập thất mười ngày, hai tháng nhập thất mười ngày là 
được rồi. Nhưng mà không có ai thích nhập thất cả, muốn về 
ngủ ở nhà, không ngủ VỚI chồng nhưng ăn cơm chung, ngủ 
khác phòng nhưng biết ô ông ây ngủ bên ngoài, không ngủ với 
bà khác là yên tâm rồi. Tất cả những cái đó là sex, đó là cảm 
giác dục lạc, mắt tai mũi ở trong cái tưởng hết đấy. 
Đức Phật nói trống vắng là cái này sanh cái kia sanh, cái này 
diệt cái kia diệt. Cho nên trống không, rỗng tuếch, nhưng mà 
ta cứ tưởng nó có thật, ta dính mắc cho nên đau khổ. Đức Phật 
khẳng định vì cái này có nên cái kia có, đó là lý Duyên Khởi. 
Vì có ta nên có chồng, có con, không ta thì chồng ở đâu, con ở 
đâu? Kiếp này vợ vợ, chồng chồng, kiếp sau mẹ mẹ con con. 
Đức Phật chỉ cho Niết Bàn và chỉ con đường đến Niết Bàn: 
Chính các ngươi phải tự làm chứ đừng cầu nguyện, Phật cũng 
không làm thay được. 
Ngày hôm qua Sư đi thăm một vị dính vi khuẩn Corona f2 
chết. Trước khi chết Sư hỏi có tiếc gì không? Con không tiếc gì 
cả, con biết nghiệp con phải dính và chết nên con không luyến 
tiếc gì, con rất an vui, con không luyến tiếc gì nơi mắt, nơi tai, 
nơi mũi, nơi lưỡi. Không còn dính mắc thì Sư biết trước sau 
gì cũng đi tới Niết Bàn, vì không dính mắc là đã giải thoát rồi. 
Các bạn muốn tới Niết Bàn hay không là do các bạn. Mỗi 
tháng nhập thất mười ngày mới có thể giúp các bạn được, còn 
sống mà gần nhà cửa, tiền bạc, ghen ghét, tị nạnh... đừng có 
mong giải thoát. Hãy quên đi. 

Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 52 


Đừng nói với Sư là con lớn tuôi rồi, con không còn quan hệ 
nam nữ nữa đâu. Sai lầm rồi, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đắm 
chìm trong cảm xúc dục lạc còn mạnh hơn nữa. Nếu một hành 
giả không thực hành pháp thì chính pháp đó khiến cho hành 
giả làm chuyện phi pháp. 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 53 


` 


NGẬM N6ÃI TÌM TRẦM - ĐI TÌM TÂM 
IN SEARDH 0F TRUE MIND 
(Ngày 22/4/2020) 


Thưa chư vị, Phật tử hay nói: Con có cái Tâm, Tâm Phật, tức 
Tâm tức Phật, tức Phật tức Tâm. Nhưng không biết Tâm là gì 
thì làm sao biết được Phật? 

Nếu các bạn chia vật chất cho người nghèo, cúng dường chư 
Tăng, xây chùa và nói con có tâm Phật. Không phải đâu,tâm 
mà thành Phật là tâm không còn dính mắc gì cả. Còn thương 
ghét, còn muốn cho, muốn không, muốn tu để giải thoát nhưng 
rồi lại không thích, lại nói con thích cảnh giới này sướng hơn, 
các bạn nghĩ những thứ đó có thật, con không mất thân, không 
mất chồng, không mất con, không mất nhà....các bạn nghĩ có 
đến ngàn năm nữa! Thế thì đó là tâm mà các bạn đang suy nghĩ 
phải không? Nếu các bạn không biết khi chết mình là gì thì các 
bạn chưa biết về cái tâm của mình. Cái mà các bạn tưởng là cái 
tâm, thực sự nghĩ nó là như vậy thì các bạn lầm rồi. Đức Phật 
dạy: Kẻ nào thấy Pháp thì thấy Như Lai. 

Thấy Pháp là thấy gì? Thấy cái gì mà thấy Phật? 

Trước khi nhập Niết Bàn Đức Phật từ bi dặn hãy lấy giới và 
pháp để thực hành thì mới giải thoát. Các bạn phải giữ giới 
và thực hành pháp của Phật. Nếu các bạn theo ông sư rồi ông 
cũng chết, cho nên đừng lầm lẫn giữa pháp Phật và lời nói của 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 54 


Sư. Tất cả những lời hướng dẫn của các Sư không phải là pháp. 
Pháp Phật là Pháp Phật. 

Vị nào luôn tin rõ và nhận biết trong từng sát na, như vậy là có 
lòng tin chánh pháp. Có lòng là tâm dính chánh pháp. Người 
thuộc nhóm có học không hoang tưởng, không lăng xăng, biết 
rất rõ sanh tử, không còn làm việc gì dẫn tới tái sanh bốn đường 
ác đạo. Đây là hai phâm chất của Phật dạy: Pháp không phải là 
để hý luận và nó phải được trải nghiệm bằng cá nhân. 

Bà la môn tới càm ràm, người thì khen pháp Phật, người thì 
chê pháp Phật. Đức Phật nói: Đừng vì người ta khen Như Lai 
mà hoan hỷ(thọ lạc) cũng đừng vì người ta chê Như Lai mà 
buôn(thọ khô). Thọ lạc hay thọ khô đều dẫn tới sự cản trở của 
việc tu học. 

Người tu Phật chân chánh không hý luận, vì pháp là quy luật 
của vũ trụ. Đó là luật nhân quả, đó là nguyên tắc sanh tử, 
nguyên tắc vô thường, nó rõ ràng như vậy, không có gì đề hý 
luận, không hý luận thì mới quay vào bên trong được. Pháp 
đang nằm bên trong không nằm bên ngoài. Thấy ai viết, ai 
nói, mưa gió, vi khuẩn ... tất cả đó là bên ngoài. Cái tâm bên 
trong, cái pháp nằm bên trong, pháp Phật năm bên trong, Tứ 
Niệm Xứ nằm bên trong. Chạy bên ngoài thì tiếp tục sanh tử 
luân hồi. Đức Phật dạy: Lợi ích pháp không chỉ để nghe mà 
phải thực hành, trải nghiệm, rồi quan sát bên trong tâm ta như 
thế nào. Nếu chúng ta không thực hành thì chỉ nói chơi thôi, 
không lợi lạc gì cả. 

Chỉ có đường vào tâm thức nhận biết rất rõ mới có khả năng 
xóa bỏ những lậu hoặc. Sanh tử luân hồi, khô đau vì cái thức 
chứa đủ thứ: thương ghét, buồn vui,giận hờn... Tại sao những 
thứ đó lại phát sinh ra cái khổ? Tại sao thương ghét, buồn vui, 
giận hờn... lại dẫn chúng sanh vào sanh tử luân hồi? 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 55 


Bắt cứ pháp nào quý vị tích trữ trong đầu làm cho vui, buôn, 
chống trái trở lại hay hoan hỷ đều tạo ra cái ngã. Có sự hiện 
hữu thì dẫn đến khổ thôi. Bất cứ lúc nào đi, đứng, nằm, ngồi, 
thiền, êm ái thì thích muốn thêm, đau muốn bỏ, tất cả những 
trạng thái ấy đều dẫn đến sự phát sinh cái ngã. Tham chỉ là 
khao khát, khát ái, dính mắc cái này của tôi, cái kia của tôi... 
Bắt kế quý vị thấy được nó hay không thấy được, nó đều có 
năng lượng, có người thì thô, có người trung bình, có người vi 
tế nhưng đều dẫn đến sanh tử. Nếu chúng ta không tu tập thì 
tăng thêm những ý muốn khát ái, muốn va chạm, nó không 
nhất thiết là giữa cơ quan sinh dục giống đực giống cái với 
nhau mà còn vi tế ở nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 

Đang ngồi thiền tự nhiên nhớ đến chồng hoặc con không thiền 
được. Như vậy là nhớ thương, buôn, vui, thương, ghét đều tạo 
nên năng lượng. Có những vị nói con biết xúc thì nó thọ, nó 
khổ, con năm nay hơn sáu mươi tuôi không còn chuyện vợ 
chồng nữa, con ở nhà không sao. Để Sư nói cho rõ, con mắt 
nhìn nhau, tai nghe, mũi ngửi còn mạnh luyến á1 là còn sanh tử 
luân hồi. Ngay bà Vikasa vị thánh nhập lưu chứng quả Tư Đà 
Hoàn rồi, có hai mươi đứa con, Đức Phật hỏi còn muốn nữa 
không? Bà nói con còn muốn nữa. Mười trai, mười gái chưa 
đủ vì chưa cắt được tình dục ở ngay nơi mắt, tai, mũi, lưỡi và 
thân, chứ không chỉ ở hai bộ phận sinh dục nam nữ. 

Tai nghe, mắt thấy còn thích, còn ghét, đó là lý do Phật khuyên 
những người tu Phật nên kiếm chỗ vắng trong rừng, không 
thấy aI nữa, ngồi xuống, lưng thắng và quán chiều nội tâm. 
Trong kinh Pháp Cú, Phật dạy Ngài Bahiya: Nếu hành giả 
muốn tu tập, thì hãy quán sát như sau: trong cái thấy chỉ có sự 
thấy, trong cái nghe chỉ có sự nghe. Quý vị sẽ hiểu thấy là thấy, 
nghe là nghe. Không phải như vậy, trong cái thấy có ngã thấy, 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 56 


thấy chồng ta, con ta, nhà ta và cái thấy đó là thấy sai. Nếu các 
bạn thấy có nhà, có chồng, có con, bao nhiêu năm nữa còn, một 
ngàn năm nữa à? Đó là lý do Đức Phật nói gạt bỏ đi, gạt bỏ từ 
trong tư tưởng nghe, thấy, ngửi, nếm. 

Có vị Đại Tăng Mala bên Miễn mỗi lần nhập thất mười năm, 
Ngài từng nhịn ăn tám mươi bảy ngày ở trong hang đá, đóng 
cửa lại luôn không bước ra, khi nảo trời tối mới ra. Tu như vậy 
mới giải thoát, chưa chắc đã giải thoát hoàn toàn. Huống chi 
tu lơi khơi như mình. Có vị nói: Sư ơi con giờ ở nhà có phòng 
riêng, con không thây chồng con, không thấy ai hết. Sư nói 
quý vị nghe nè: mắt thấy, tai nghe, tư tưởng còn nhớ coi như 
vất đi, không cách gì giải quyết được. Không chỉ ở nơi hai 
người ôm nhau ngủ mà canh chừng nơi mắt, nơi tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý. 

Các bạn phải luôn luôn cân thận tối đa với mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân, âm thanh, ánh sáng màu sắc. Đừng nói với Sư là quý vị 
trong sạch rồi, nêu các bạn nói vậy thì cho phép Sư được hỏi: 
nếu các bạn uống nước muỗi mà không có vị mặn thì hẫn nói 
với Sư con ở trong hoàn cảnh ấy không dính. Còn nhìn, còn 
nghe, còn ngửi, còn thấy, ngay cả khi các bạn chú tâm tu tập 
ở trong chùa nhìn bông hoa mà tâm còn phát sinh. Đó là pháp 
đấy, pháp trong tâm, biết luôn có duyên sanh, các pháp sanh 
do duyên sanh, biết luôn các pháp diệt, diệt trong tâm ấy chứ 
không phải diệt bên ngoài. Khi ta buông được như vậy mới gọi 
là buông, tức là thây mà buông, không dễ đâu quý vị, thấy đẹp 
thì khi MO ngôi thiền còn có bông trong đầu. Khi các bạn thấy 
con rắn to, đuôi đi rồi nhưng nó vẫn còn trong đầu. Cho nên 
đừng nói ở nhà tôi cách ly rồi tôi vẫn tu được, đừng có mơ. 

Bằng cách nào mà cái tham sanh ra, tham có thê là tham cái 
lớn, tham cái nhỏ. Các bạn còn nhớ có ông thiền sư thích mùi 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 57 


hoa sen và ông cũng thích ngắm bông sen, trong lúc ông thưởng 
thức như vậy, có vị chư thiên trách ông: Ông đi tu rồi mà còn 
ăn trộm hương của hoa sen, ăn trộm màu của hoa sen. VỊ đó 
thấy xấu hồ vì biết mình sai, ở bên ngoài dính tới mình, có 
thơm rồi cũng thúi, tất cả đều sanh diệt. 
Hằng ngày các bạn đều ăn thơm ngon nhưng đi toilet cũng là 
thứ đó mà lại thúi, sao mình lại ghét nó? Có khi nào các bạn 
thò tay bốc và kiểm tra mùi chưa, đừng nói rằng nó giống nhau, 
thử mới biết. Hiểu được sẽ thấy sanh diệt mình mới tu nỗi. 
Đức Phật nói cái tham sinh ra từ nơi sáu xứ, kế cả cái thức 
nữa, cái nhớ cái biết. Cái biết không chính xác: thương ghét, 
buôn vui đều dẫn tới sanh tử. Khi có cảm thọ mà không có 
chánh niệm nên không biết cảm thọ ấy là gì, không biết thích 
hay ghét. Ăn ngon mà không biết cảm giác thích đang có mặt 
bởi vì không chánh niệm. Không bao giờ quan sát xem pháp gì 
đang sanh ra trong tâm, không ngăn ngừa sáu căn, không cần 
thận sáu thức, không chánh niệm trong quan sát, không quan 
sát bên trong cho nên năng lượng thấp kém. Năng lượng này 
sẽ dẫn đến bốn đường ác đạo, tự mình chọn chứ không aI khác. 
Vì năng lượng thập hèn ấy nó thúc đầy khao khát cảm giác dục 
lạc mắt phải thấy, mũi phải ngửi, tai phải nghe, nó rung động 
cho nên tham lại càng tăng. 
Vì có năng lượng khát ái nên xác minh cái ngã, vì có ngã mới 
có năng lượng. Vì có ngã nên là tôi, cái gì thuộc về tôi, tôi bảo 
vệ, không phải của tôi, tôi vất bỏ. Vì năng lượng khát ái thiết 
lập cái ngã, khi đã có ngã rồi thì ích kỷ, tôi tu kiểu này là đúng, 
tôi ăn kiêu này là đúng cho nên tái sanh. Năng lượng thấp thì 
đưa đến cảnh giới thấp, năng lượng thanh cao thì đưa về cảnh 
giới thanh cao. 
Đó là quy luật về năng lượng, đó là pháp. 

Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 58 


Pháp không phải để bàn cãi mà pháp là để trải nghiệm, nếu 
quý vị có tư tưởng thập hèn thì đưa về cảnh giới thấp. hèn thôi. 
Tất cả đều do ta quyết định vì ta chọn cái mà ta muốn. Tham 
ái, xúc chạm nơi mắt tai, mũi, lưỡi thì vào bốn đường ác đạo 
vì những cảnh giới đó mới có cảnh vớ vẫn. Cõi chư thiên chỉ 
có cảnh đẹp. 

Tham xuất hiện ở thức mà không canh chừng, không có chánh 
niệm trong cảm thọ, không quan sát nó sanh diệt thế nào, cho 
nên ưa thích cảm giác dục lạc: ăn ngon, ngủ ngon và sex; tham 
đắm vào các cuộc chơi. 

Thực sự cái ngã mới làm cho ta sanh tử. Đó là sự xuất hiện của 
tâm tham, sân, si thôi chứ có gì đâu, dính mắc thân tâm. Thân 
nghĩ gì? Tâm nghĩ gì? Thân ngôi thiền có di động không? Tâm 
có di động không? Ví dụ muôn ăn thì xuất phát từ tư tưởng 
muốn ăn, rôi tư tưởng, bắt đầu chỉ đạo thân đứng dậy đi vào bếp 
nấu ăn, đó là chuỗi tiến trình, bao nhiêu ngày làm cho ta quen 
và cứ thế ta thưởng thức. Đó gọi là tà kiến. Chúng ta phải dọn 
đẹp tà kiến rồi mới tu tập. Tà kiến không phải là ác mà là nhận 
lầm về cái ngã. Ngã là nhận lầm cái ta là, ta tưởng ta đẹp, vĩnh 
viễn mãi mãi. Khi ăn lưỡi chạm thơm ngon có biết nó ngon 
không, nếu không biết thì như súc sanh. Rồi khi đi toilet cái 
mùi nó thế nào, cũng từ trong bụng ra đó. Sau khi chết các bạn 
cũng thế thôi, nó cũng bốc mùi, sình lên, không có cái gì đẹp 
hết. Băng cái nhìn rõ ràng như vậy là có chánh kiến về chánh 
pháp thì mới tu được, còn không thì buồn vui, thương ghét, 
nhớ nhung, hơn thua... che lấp trí tuệ. Đức Phật nói chúng 
sanh đều có trí tuệ như Phật nhưng không dùng đến. 

Bước đầu tiên là dẹp bỏ tà kiến nhất là tà kiến về cái Tôi. 
Nguyên nhân chính là chúng ta bám chắc vào cái tôi ở nơi thân 
và tâm: tôi muốn, tôi nghĩ. Vì chúng ta tích lũy lậu hoặc quá 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 59 


nhiều nên không thể xóa bỏ chúng một cách dễ dàng. Băng 
cách nào chúng ta có thê sửa sai những tư tưởng, suy tư vê cái 
Ngã. Sư đưa cho quý vị bốn bước: 

Thứ nhất lắng nghe pháp với tâm chánh niệm tỉnh giác để 
biết pháp gì đang sanh ra trong tâm mình. 

Thứ nhì luôn luôn quan sát bên trong, pháp gì sanh, pháp gì 
diệt, có tham không, có sân không? Biết rất rõ, luôn luôn quán 
chiếu bên trong. 

Thứ ba là thay đổi lối sống, bớt dính mắc tới những cái 
bên ngoài, nào vợ, nào chồng, nào con, nào nhà, nào cửa, các 
bạn cứ tưởng mình đang trẻ, không còn thời giờ đâu. Thở ra 
mà không thở vô là chấm hết mà cứ chạy theo cảnh giới bên 
ngoài hơn thua, hờn giận... mà không quan sát bên trong xem 
pháp nó sanh ra bằng cách nào, nó diệt bằng cách nào. Pháp gì 
đang vận hành trong tâm, ở bên trong tâm chứ không phải bên 
ngoài. Nếu không thấy là đang chạy theo ma. 

Thứ tư là quán sự chết. Rất hiệu nghiệm! Kinh nghiệm của 
Sư là quán sự chết, niệm chết chết chết nên không còn tranh 
đua, hờn giận, không còn muốn gì nữa, vì chết là xác sình thúi, 
nhà cửa, vật chất... tất cả đều đề lại hết, chỉ mang theo nghiệp 
mình tạo ra thôi. 

Đức Phật nói người tu Phật đi vào rừng, tìm chỗ vắng, ngồi 
thắng lưng, thở ra, thở vào và trải nghiệm thì sẽ thấy được tánh 
không, đừng chạy theo chữ nghĩa. Sư biết ở đây nhiều vị thông 
thái lắm, nói một chữ, dịch ra hằng trăm chữ khác, nhưng thưa 
quý vị cái biết đó không giải quyết ra khỏi sanh tử luân hồi. 
Trống vắng là trống vắng, tánh Không rất quan trọng. Đức 
Phật nói thuyết nhân duyên: cái này sanh, cái kia sanh. Khi nào 
các bạn từ bỏ mọi sự dính mắc và chấp thủ sẽ thấy được tánh 
Không và thấy được cái Tâm, tâm đó mới là tâm trong sạch, 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 60 


Chơn Tâm. 
Sự thực là không có một pháp nảo trong Niết Bàn, ở Niết Bàn 
vắng lặng, không có pháp đó mới là chánh pháp. 
Các bạn tu để có phước hay tu giải thoát khi mà ở trong tư 
tưởng của các bạn còn có hơn thua, đúng sai qua mắt, tai, mũi, 
lưỡi rồi cái thức còn nhảy ra hướng dẫn nữa. Các bạn có muốn 
gặp lại ông xã nữa không? 
Đức Phật đã dạy cho Bà La Môn: Như Lai đã chỉ cho Niết Bàn 
và đường đến Niết Bàn, các ngươi phải tự đi thôi, không ai làm 
thay cho các ngươi được. Pháp là quy luật của vũ trụ không 
phải để bàn cãi. 
Đức Phật dạy: Tâm của các ngươi cũng giống như bãi đất, để 
vậy thì cỏ dại tự động mọc và phát triển rất nhanh. Tương tự, 
tâm dục lạc có sẵn bên trong rồi nên ưa thích dục lạc, pháp bất 
thiện. Vì vậy phải dọn sạch cỏ và trồng. hoa, trồng cây theo ý 
mình, mất thời gian và công sức rất nhiều nhưng sau đó được 
thưởng thức thành quả. Cũng như thế chúng ta dành thời gian 
tu tập, thiền định, canh chừng và quán sát sáu căn, cân thận với 
sáu trần đề cho tâm thanh tịnh, vững chắc thì khi có gặp mọi 
vấn đề, tâm vẫn thong dong, thân có thể đau nhưng tâm vẫn an. 
Chúc quý vị tỉnh tấn. 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 6l 


BÀI 9: 


TÂM - VŨ THƯÙNG 
MIND AND IMPERMANENDE 
(ngày 24/4/2020) 


Đây là bài quan trọng trong cả pháp học và pháp hành. 

Theo lời Phật dạy nêu không hiểu được cái tâm, không thấy sự 
vô thường thì tiếp tục ưa thích cảnh giới này và tiếp tục sanh 
tử, ưu bị, phiền não. 

Ngồi thiền thì ngồi vậy thôi, vẫn còn cái tâm cho là ta tốt đây, 
ta thường đây, không đạt được cảnh giới buông xả.Thân mình 
chỉ có một chút xíu, còn xung quanh nào quần, nảo áo, nảo 
chồng, nào con, nào nhà, nào cửa, toàn rác rưới, toàn cảm giác 
dục lạc... Sư nghe rồi, Sư giảng giờ mà con bận nấu cơm, 
chăm sóc chồng con, Sư hoan hỷ giảng lại giờ khác. Pháp Phật 
là giải thoát mà khi nghe pháp mặc quân xà lỏn, uống bia rượu. 
Đó là không tôn kính thì làm sao mà học và thực hành để giải 
thoát được. 

Khi hai người, nam nữ hoặc nam nam, nữ nữ nhìn nhau, đầu 
tiên mắt thấy là phát ra làn sóng điện, mắt thường không thấy 
được đâu, làn sóng đó va chạm và đưa lên não và thọ, tưởng, 
hành, thức, tùy theo định kiến của quý vị có về gia đình, xã 
hội, giáo dục... về sự tương quan giữa hai người mà phản ứng 
trong não như thế nào. 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 62 


Hằng ngày chúng ta đều nghe, ngửi, nễm tạo sự rung động và 
đưa vào não, và hằng ngày chúng ta đều nói về cái tâm nhận 
biết. Sư nhắc lại các bạn hãy cân thận, cân thận, cần thận. Cái 
mà các bạn nhận biết các bạn cứ tưởng đó là cái tâm nhưng 
không phải. Nhận biết con chó, con mèo, cái bông hoa, âm 
thanh, mùi vị, thực sự đó không phải là tâm mà chỉ là phản 
ứng cảm xúc ở nội hoặc ngoại. 

Ly cà phê làm kiểu trái tim, có người nói với Sư là trái tim, 
tình yêu...Ly cà phê chỉ là cà phê, chỉ có màu đó, mùi đó thôi, 
nhưng có người phiên dịch tình yêu, trái tim... Khi các bạn 
đang yêu nhìn thấy cái hình này thì nói đây là câu chuyện tình 
yêu, và cảm thấy hạnh phúc. Còn nếu đã ly hôn, giận nhau rồi 
thì nhìn ly cà phê lại thây ghét... Đối với mấy đứa nhỏ chỉ biết 
đó là cà phê và uống thấy ngon thì uống, khẩu vị vừa thì nó 
thích thôi; trang trí bông hoa hay trái tim đẹp trên ly cà phê mà 
không ngon thì nó không thích là không thích. 

Tại sao chúng ta lại phiên dịch ra nhiều cái, vì chúng ta được 
đầu độc từ nhỏ tới lớn thông qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 
Sự nhận biết ẫy là ảo giác do cha mẹ, nhà trường và bạn bẻ, 
báo chí, truyền hình... nhồi nhét làm chúng ta thành con người 
khác, rời xa con người từ sơ thủy. 

Khi vừa sinh ra chỉ biết đói, biết cái vú mẹ và bú thôi. Lớn 
lên thông qua biết bao nhiêu là rác rưới mà cứ tưởng là tâm, 
không phải, đó, là nhận lầm từ cái thức, để rồi mình là con 
người không giống ai và không giống ban đầu. Có bao giờ bạn 
suy nghĩ mình không giống ai hết, không giống người ban đầu 
và mình nghĩ mình là cái gì đấy. Giờ mình nóng giận, nồi sân, 
buồn vui, thương ghét, không giống ai. Bản chất của mình là 
hiền, rộng rãi, từ bi mà nhiều lúc thấy ích kỷ, nhỏ mọn không 
muốn cho ai cái gì hết, có biết không, cái đó gọi là sự biết chưa 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 63 


gọi là tâm đâu. 

Vô thường: chúng ta đã thấy rác rưới bên ngoài, những thứ bên 
ngoài làm cho mình không giống ai. Tại sao như vậy? Đó là 
trạng thái của Vô Thường. 

Nó luôn luôn giao động, lúc thế này lúc thế kia; lúc muốn, lúc 
không; lúc khen, lúc chê đủ thứ ngay trong tâm; nhìn bông hoa 
ưa thích hoặc không: nhìn con người đó muốn nói chuyện hoặc 
không; nghe một câu nói là muốn trả lời hay không, ngay lúc 
đó không đợi lâu đâu, trong đầu có liền và không bao giờ quay 
trở lại. 

Ví dụ ông chồng sau khi đi làm là về nhà, chồng cũ, không 
tất cả khác hết rồi, chồng được thay đôi khi tiếp xúc kiến thức 
mới, thay đổi thành ông chồng mới rồi. Con cũng vậy, tại sao 
ngày xưa nói gì nó cũng nghe mà giờ thì nó luôn có suy nghĩ 
của nó. Đừng tưởng mọi thứ quay về chỗ cũ, nó đã thay đổi hết 
rồi, nếu chúng ta không nhận ra thì đó là Vô Minh. Nếu chúng 
ta không tu tập thì chúng ta không biết nó thay đổi và nói tôi 
quay lại chỗ cũ, còn đâu nữa mà quay! Mỗi một giây chúng 
ta đang sông là mỗi một giây chúng ta đến gần nghĩa địa, già 
rồi phải chết chứ, phải không quý vị? Cái gì làm cho nó vô 
thường? Các bạn đều thấy cái nhà là cái nhà, cái xe là cái xe, 
Đức Phật nói nó vô thường. Đức Phật nói trạng thái vô thường 
ở đây là ở trong tâm các bạn. 

Khi vừa mới mua chiếc xe thích lắm phải không? Vừa ở nhà 
mới thích lắm nhưng ở mấy năm muốn mua nhà khác. Khi 
mới cưới vợ thích lắm phải không? Nhưng mười năm sau rồi 
biết nhau, nào là nợ nắn, con cái, nào là cãi vã... Đó là do cái 
tâm thay đổi, cho nên ở đây chúng ta học cái tâm thay đổi, vô 
thường, luôn luôn thay đổi. 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 64 


Ví dụ trong cái ăn: ăn sáng, ăn trưa, ăn tối là bình thường đúng 
không quý vị? Nhưng giờ quý vị chọn một món ngon nhất mà 
quý vị thích ăn, ăn mười ngày liên tục, ngày thứ nhất ngon, 
ngày thứ hai vẫn hấp dẫn, ngày thứ ba vẫn thích cho đến ngày 
thứ tư bắt đầu chán, ngày thứ năm... Thức ăn vẫn ngon như 
vậy nhưng tâm của quý vị thay đổi, nó chán rồi, nó muốn thay 
đổi. Đó là vô thường đấy quý vị. 
Tâm lúc nào cũng vô thường. Nếu chúng ta không huân tu cái 
tâm vô thường mà chúng ta cứ chạy theo thì đau khổ hoài. Cái 
vô thường tiếp tục như thế nào đây? Chúng ta đều muốn hạnh 
phúc, chúng ta đều muốn mọi thứ vững chắc không thay đồi. 
Trong bài kinh Locasutra, chư thiên vào một đêm bay xuống 
hỏi Đức Phật: Bằng thần lực của con bay nhanh và xa như vậy 
thì bao lâu con sẽ bay tới điểm tận cùng của trái đất? Đức Phật 
trả lời: Không bao giờ ông tới tận cùng của trái đất được đâu, 
vì tâm thức biến hiện, chỉ băng cách ngưng tham muốn, đừng 
suy nghĩ thì vũ trụ tận diệt. Nhưng vì ông còn ưa thích cái này, 
ưa thích cái kia, luôn tăng cái thích,cái muốn lên nên không 
bao giờ dừng lại. 
Sư ví dụ rồi ăn bánh xèo thiệt là ngon, ăn nguyên tháng thì 
ngán đến tận cô, mười ngày đã chán rồi. Vậy đó, là tâm thay 
đổi chứ bánh xèo đâu có thay đồi. 
Tâm chúng ta vô thường thì không bao giờ ngừng nghỉ, không 
bao giờ ngừng nghỉ thì tiếp tục tái sanh, hãy quan sát bên trong. 
Thưa Sư chừng nào cái vô thường thành thường để con hết đau 
khổ? Đức Phật dạy đơn giản: đừng suy nghĩ nữa, hễ còn suy 
nghĩ, thêm củi thì lửa cháy tiếp. Đây là chìa khóa, vô thường 
là trạng thái của tâm phân tích, phân biệt giữa cái thiện và bất 
thiện của các pháp. Các pháp nó là như thế, có cái gì thiện và 
bất thiện đâu, nhưng mà tâm chúng ta phân biệt rồi nói thiện 
Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 65 


và bất thiện. 

Các bạn muốn nhìn cho rõ phải làm sao? Đức Phật dạy trong 
kinh Tương Ưng 22 cách nhìn, cách ngửi, cách nếm, cách quan 
niệm, cách sông, nói chung là cách nhận biết như thế nào? 
Đừng dính mắc tới cái tâm. “Này các Tỳ Kheo, năm uân hiện 
hữu đều dính tới khổ, đều dính vô thường, mà vô thường thì 
đều khổ, mà cái gì khổ thì không có ta trong đấy, nếu không có 
ta thì không phải của ta. Nếu nó không phải của ta mà nhìn rất 
rõ bằng trí tuệ, tuệ giác của mình thì đó mới gọi là thấy đúng 
như nó là, vì nó là Khổ, Vô Thường, Vô Ngã” 

Người nảo thấy rất rõ bằng Tuệ Giác, cái đó không phải của 
mình, cái đó Vô Thường, Vô Ngã dẫn đến Khổ thì sẽ được 
Giải Thoát ra khỏi khổ đau, vì chăng có gì làm khổ được hết. 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 66 


BI I0: 


PHÁP PHẬT LÀ 6Ì? 
WHAT IS BUDDHA DHAMMA? 
(ngày 24/4/2020) 


Dhamma hay pháp là các hiện tượng vận hành một cách tự 
nhiên; yếu tố tự nhiên của một vật hay sự kiện gì đó vận hành 
một cách tự nhiên có thê sinh ra do nó có sẵn hoặc do quá trình 
phát triển. Cũng như thế, con người là một pháp gồm một số 
đặc tính có sẵn như nam, nữ... và một số đặc điểm phát sinh 
trong quá trình tăng trưởng như tánh tình, kiến thức.. 

Đặc thù của pháp là luôn luôn thay đổi, không bao Số ở yên 
một chỗ. Bất cứ thay đổi như thế nào rồi cũng quay lại vị trí 
cân bằng, nếu không cân đối hài hòa là nó bị hủy diệt. Trạng 
thái cân đối mới không giống trạng thái cân đối cũ. Tâm con 
người, thân con người, môi trường con người sống đều ở vị trí 
cân bằng. Ví dụ bệnh tật quá mức là bị hủy diệt, cho nên con 
người cần chế ngự bệnh tật, nó giao động luôn luôn, nhưng 
luôn tìm trạng thái cân đối, trạng thái cân đối ở vị trí mới, nó 
luôn luôn như vậy. 

Tất cả những lậu hoặc( tật xấu): giận hờn, ganh ghét, ngã mạn, 
kiêu căng khi xuất hiện đều có tính chất nóng. Đó là hiện tượng 
thiên nhiên. Ví dụ các bạn có gia đình rồi, nếu chồng hoặc vợ 
có bồ bịch thì hỏi xem các bạn có giận không, có nóng bừng 
bừng không. Đó là bản chất của giận đữ. Ngay cả đôi khi mình 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 67 


khó chịu với bản thân thì cơ thể cũng nóng, hễ có các hiện 
tượng lậu hoặc xảy ra thì kèm theo nóng, khó chịu. Đó là pháp 
đấy. Chúng ta hiểu vậy mới tu được. Các quy luật, hiện tượng 
thiên nhiên đều như vậy, là con người bản chất là như thế, giận 
là nóng, nóng rồi là nạn nhân của cái giận đó, tự nó hại nó thôi. 
Trước khi thải ra bên ngoài thì đã là nạn nhân của nóng giận 
rồi, cho nên khi giận mình phải quán chiếu. 

Tâm là gì? Bản chất của nó ra làm sao? 

Bản chất thực sự của cái tâm là mát mẻ, tử tế, từ bi hỷ xả ở 
trong cái hạnh phúc của người khác. Có khi nào mình có được 
cái tâm đó không? Người mà có trải nghiệm thì luôn luôn 
quan sát khách quan sự giao động trong tâm, ảnh hưởng như 
thế nào. Pháp thực sự dạy cho chúng ta là luôn luôn ích kỷ, ích 
kỷ trên nghĩa cao thượng chứ không phải ích kỷ thấp hèn, luôn 
luôn quan sát mình trong mọi thời gian, để quan sát xem cái gì 
đang diễn ra trong tâm. 

Làm cách nào để chúng ta thanh tịnh hóa tâm của chúng ta 
đây? Cách tốt nhất là thanh lọc bản ngã với những cái lậu hoặc. 
Phải hiểu được quy luật căn bản là nếu chúng ta làm ô nhiễm 
tâm thì tâm ô nhiễm đó sẽ trừng phạt chúng ta ngay. Chính 
chúng ta là nạn nhân của tâm ô nhiễm đó trước rồi. Ngược lại 
nếu chúng ta thanh lọc tâm thì tư tưởng hiền thiện cũng đến 
liền, không một khoảnh khắc chờ đợi. 

Những cái nghe, nhìn, ngửi, nêm, nhận biết chỉ là bề mặt của 
tâm, một phần rất nhỏ của cái tâm. Phần quan trọng nó tạo ra 
là những ý tưởng tích cực, tiêu cực cũng chỉ là bề mặt. Nhưng 
sự rung động và lưu trữ lại thì nằm rất sâu, đó là phần rất lớn, 
nó không đơn giản chút nào hết. Nhiều lúc chúng ta nhìn thấy 
bề mặt tưởng đó là pháp, không phải đó chỉ là bề mặt thôi, nó 
nằm sâu thăm bên trong tâm thức. Những cái vô minh, ích kỷ, 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 68 


nhỏ mọn thì nằm sâu thắm mà nếu chúng ta không cần thận là 
không thấy nó. Phần sâu thăm có được là do vô minh, tham ái. 
Trong kinh Pháp Cú, Đức Thế Tôn dạy rất rõ: Ý dẫn đầu các 
pháp, hễ tâm như thế nào thì dẫn theo mọi thứ như thế đó. 
Chúng ta làm chủ cái tâm mình, mình muốn làm tốt thì tốt, 
mình muốn làm xấu là xấu. Chúng ta đặt cho pháp cái tên, cho 
pháp một giá trị theo ý nghĩ của mình rồi quy định thích hay 
ghét. Ví dụ chúng ta thấy việc đó tốt rồi làm nữa. Có người 
chuyên đi nói dối, mỗi lần người ta bị gạt là thích thú, chúng 
ta phải nhận biết được cái thích thú ấy. Cũng có những người 
thích thú nhìn vợ, chồng, bạn trai, bạn gái,... chúng ta phải 
nhận biết. 

Đừng tin, đừng nghĩ lúc chết mình thấy cảnh giới Chư Thiên 
hay cảnh giới Phật rồi đi theo, cần thận đấy. Hằng ngày cứ 
tưởng tượng ra cảnh giới thì khi chết cái tưởng trong tâm thức 
tạo ra rồi chạy theo cảnh giới đó, là giả đấy. 

Niết Bàn là nơi không có một pháp, nếu còn cảnh giới thì ở nơi 
đó không phải là Niết Bàn. Nếu trước giờ nhắm mắt mà còn 
thấy pháp nảo, kế cả thấy Chư Thiên rước hay thấy Phật thì đó 
là cảnh giới do tâm tưởng đấy. Thấy Phật thì sau này sinh ra 
được để trước công chùa, chùa nuôi để hằng ngày thấy tượng 
Phật rồi tu. Cái huân tập hằng ngày mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý 
va chạm và tạo năng lượng ưa thích hay ghét cũng là một pháp 
đấy quý vị. 

Cách nào đề đưa tới tuệ giác đây, có thê dựa giẫm vào bản thân 
mình không? Hằng ngày dựa vào hơi thở, khi chết hơi thở mất 
rồi thì làm sao? Nếu chúng ta cứ theo hơi thở, cái đó đây, cần 
phải suy nghĩ lại. Cho nên có tự quay vào trong hơi thở hay 
không? Đừng lầm lẫn, chú tâm vào hơi thở để biết. Cái biết 
mới là quan trọng, phải thấy hoạt tác của tâm dựa trên hơi thở 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 69 


Mượn đề mục để biết cái tâm, sự vận động của tâm. Cái biết 
hơi thở dài, ngắn mới quan trọng chứ không phải dài, ngắn 
quan trọng; cái biết hơi thở lạnh, nóng mới quan trọng chứ 
không phải nóng, lạnh quan trọng. Nếu không biết thì thở dài, 
thở ngắn, nóng, lạnh vất đi hết. Nóng lạnh của hơi thở, đài 
ngắn của hơi thở, thô hay tế của hơi thở không ích lợi gì hết 
nếu không thấy được hoạt tác của tâm. Tâm sinh hoạt như thế 
nào, có nhớ cha, nhớ mẹ, có buôn, có vui khi thở không, biết 
hết đấy chớ, biết nhưng vẫn nhớ. Cho nên tuệ giác ở chỗ biết 
chứ không phải ở hơi thở. 

Dựa theo một đề mục: quán niệm Phật, nệm Pháp, niệm Tăng, 
niệm chết. .., không phải đề giải thoát, mà dựa theo đó để xem 
tâm mình trú ở chỗ nào, sinh hoạt ra sao, sanh diệt thế nào. 
Mượn cái đó làm đề mục nhưng dựa vào đó là sa1. 

Hằng ngày đều tưởng thấy Phật, đến khi chết thấy Phật rước. 
Không có đâu, đó là tâm tưởng, là tâm thức biến hiện. Phật là 
giác mà, cảnh giới Niết Bàn là tịch tĩnh, không còn gì. Còn 
thấy là còn pháp, tâm còn giao động là đi theo cảnh giới đó 
thôi. Ví dụ ngay giờ chết thấy áo quân, nhà, người thì đừng lo, 
sẽ sanh trở lại làm người. Cho nên tuệ giác ở đây không phải 
là theo dõi hơi thở, bám sát hơi thở mà quan sát nơi thân, thọ, 
tâm, pháp cái gì đang xảy ra và không chỉ theo dõi mà còn biết 
nó sanh, diệt. Ngồi đau, ngôi lâu thì đau chớ, nhưng ngồi lâu 
thì hết đau. Ví dụ ai đến chửi mắng quý vị mà quý vị buông 
không chấp, không thọ thì không dính mắc mà hễ thọ, nghe mà 
hơi khó chịu thì thọ vi tế đây, nó ngủ ngầm trong tâm, mười 
năm sau vẫn nhớ câu chửi thì khi chết đi theo cái đó. 

Nhiều vị nói, bây giờ con nghe lời Sư con tu, con quán chiều 
hơi thở, quán sự chết, giờ con quán được hết rồi. Ví dụ giờ hỏi 
ông chồng nói mình có thích không, có thấy rung động trong 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 70 


tâm không, có sợ ông buôn, muốn cho ông ấy vui không? Tất 
cả những cái đó ngủ ngầm trong tảng băng, khi chết bùng lên 
liền, nó ngủ ngầm ở tầng sâu thắm, nêu không quán kỹ thì khi 
chết sẽ quay trở lại, nó ngủ ngầm và nằm bên dưới, chỉ có trải 
nghiệm, trực diện, nhận biết, thấy nó, quan sát moi nó lên mới 
tạo ra Tuệ GIác. 

Thứ nhất là nghe rồi hiểu ra, kiễn thức nghe pháp, nghe lời 
Phật dạy hiểu rồi thực hành 

Thứ nhì là cái sự biết do suy xét từ người khác nói. Cả hai 
thứ này đều không phải tuệ giác vì đây đều là từ sách vở và 
nghe người khác nói. Kinh sách cũng vậy, 2.500 năm trước, 
người này dịch, người kia dịch. Ý của Phật nói, chữ nghĩa một 
đàng! Có chắc là ở trong kinh nói vậy là đúng vậy không? 
Thử hỏi Đức Phật nói Tứ Diệu Đề: khổ, tập, diệt, đạo với năm 
anh em Ngài Kiều Trần Như. Bà già có đứa con chết, nhất định 
đòi Đức Phật phải cứu, Ngài nói đi vào trong làng tìm hạt mè 
mà trong nhà không có người chết. Những câu chuyện như vậy 
thì cái gì gọi là chân lý? Cái nào gọi là pháp? 
Cái mà nghe, nghe ở đây có thể là đọc sách, báo, truyền hình 
hay là nghe người ta suy tư rồi suy nghĩ lại, tìm hiểu đều là sai 
hết. Do sáu căn, sáu trần, ngũ uân cảm xúc rồi thích đủ các thứ. 

Thứ ba là kinh nghiệm cảm giác trực tiếp, không qua cái gì 
hết tạo nên sự hiểu biết đó là tuệ giác. Cái này không ai giúp 
bạn được hết, phải chính các bạn thôi. Ví dụ thò tay vào trong 
lửa và phỏng, không ai nói với các bạn hết, chỉ có các bạn trải 
nghiệm biết nóng và đau thế nảo thôi. 

Phật pháp là gì? 

Phật là Buddha, Bud là giác, Dha là biết = người biết, người 
giác ngộ. 

Dharma là pháp, người đã biết rất rõ các pháp như thế nào. 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 7l 


Chỉ băng kinh nghiệm trực tiếp mới có thê biết gọi là Phật 
pháp. 

Buddha ở đây là người biết chính là quý vị chứ không phải 
trong cuốn sách kinh chết, tử ngữ, ghi chép từ đời nào rồi dịch 
qua dịch lại. 

Các bạn nghĩ Đức Phật nói tiếng Pali à, không, Đức Phật 
không nói tiếng Pali. Pali không phải là ngôn ngữ Phật nói mà 
ngôn ngữ viết, viết lại, ghi lại những lời Phật nói trong thời đó. 
Đức Phật đi hơn 400 làng, bộ lạc và nói ngôn ngữ của họ, chứ 
không phải Ngài nói tiếng Pali rồi bám chấp vào tiếng Pali là 
tử ngữ. Nhiều khi quý vị nghe mấy ông Sư rồi nói là Sư đang 
nói pháp, không, Sư chỉ nói lại kinh sách và thêm vào kinh ng- 
hiệm, còn tư kiến trong đó nữa, mà tư kiến thì đâu phải pháp. 
Pháp là do trong chính các bạn, thân, thọ, tâm, pháp trong tình 
huống đó như thế nào, ngồi thiền đau thì như thế nào? Các bạn 
là bộ kinh sông, kinh thực chỉ có các bạn mới trải nghiệm và 
hiểu được . Ví dụ ngồi thiền đau và muốn đứng dậy, có phải vì 
đau mà muốn đứng dậy không, do tâm chán rồi mới đứng dậy. 
Pháp ở đây là sự vận hành, chứ không phải là một vật gì đó 
hay tư tưởng mà là sự sanh diệt, sanh ra rồi diệt. Cái sự sanh, 
sự diệt đó mới chính là pháp, chứ không phải là cái vật đó sanh 
diệt mới là pháp. Ví dụ khi chúng ta ngồi thiền chúng ta cảm 
thấy chán, cái thân muốn đứng dậy, thân đứng lên, ý tưởng 
chán rồi thân đứng dậy chúng ta tưởng đó là pháp à, không, sự 
sanh diệt mới là pháp, cái tiễn trình mới là pháp. Tiến trình của 
pháp là trí tuệ dẫn tới sự Giác Ngộ, cân thận nha quý vị để áp 
dụng thực hành. 

Ba điều căn bản trong Phật pháp là: Vô Thường, Vô Ngã và 
Khô. Ba cái này đánh dấu sự hiện hữu của mình, có mình mới 
có hiện tượng Vô Thường, Vô Ngã và Khổ, không có mình thì 


không có những cái này. 
Ví dụ vô thường nên bên trong chúng ta thay đôi liên tục không 
bao giờ đứng lại, tâm thay đối, pháp thay đối. Hồi nãy ngôi 
thiền ở chánh điện giờ ra nghe pháp thì ngồi thiền trước chết 
rồi, ngồi nghe pháp sanh. Sanh diệt liên tục đấy, phải nhận biết 
đừng bỏ sót, còn mình làm theo thói quen là tạo nghiệp thôi, 
tiễn trình sanh diệt đều phải nhận biết. Tiến trình làm sao nó 
sanh, làm sao nó diệt, tiến trình thành lập sự nhận thức từ chỗ 
không có nhận thức cho đến chỗ có nhận thức, từ chỗ không 
biết cho đến chỗ biết. Đều có tiến trình hết, luôn luôn nhận 
biết, theo dõi tiến trình đó mới gọi là pháp. 
Ba cái nền tảng trong lời dạy của Phật là Vô Thường, Vô Ngã, 
Khổ phải hành trì mới thấy vô thường như thế nào, cái đau 
không bao giờ đau hoài, cái chán không bao giờ chán hoài. 
Ví dụ ngồi thiền chán không muốn ngồi nữa, nhưng quán niệm 
nếu ta không ngồi thiền, Tuệ Giác không có, kiếp sau ta làm 
con chó hay con heo... sợ quá nên tiếp tục ngồi thiền cho nên 
tâm sanh diệt, khi chán thì không ngồi thiền rồi trực nhớ nếu ta 
không tu thì ta lại làm rắn, sợ quá lại tiếp tục ngồi thiền. 
Cho nên sự sanh diệt diễn ra liên tục, phải thấy được tiến trình 
của sanh diệt rồi mới thấy tiến trình thành lập của tuệ giác. Tuệ 
giác cũng có tiến trình thành lập chứ không phải tự nhiên có 
đâu. 
Có ba giai đoạn đề thực hiện học pháp. Học pháp không phải là 
học trong kinh sách hay là nghe Sư giảng mà xem trong thân, 
thọ, tâm, pháp xảy ra thế nào? 

1.Áp dụng thực hành như lý tác ý, dơ chân là phải có ý dơ 
chân trước. 

2.Khi hiểu được rồi thì chỉ thấy sự sanh diệt mà thôi. Nhắc 
chân, dơ chân lên hay ngồi xuống đều là sanh diệt. 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 73 


3.Lúc đứng dậy không muốn ngồi thiền nữa thì thân đứng 
quan sát thấy ý chuyên, tâm chuyền rồi tâm sợ không ngồi 
thiền, không tu tập đàng hoàng, không có tuệ giác kiếp sau làm 
súc sanh, ngạ quý, sợ quá lại ngôi xuông, cứ như vậy giằng co 
sanh diệt, cảm giác khó chịu rồi dễ chịu, rồi sợ hãi, đủ các thứ 
sanh diệt. 
Tiến trình thành lập sự nhận biết. Những sự nhận biết đều có 
tiễn trình, sự nhận biết đó chính là tuệ giác. Nhận biết thấy rất 
rõ một tiến trình thành lập tuệ giác từ chỗ không biết đến chỗ 
biết, phải nhận biết tiến trình thành lập thế nào. Chứ không 
phải pháp là cái vật còn hay mắt, cái đau còn hay mắt, không 
phải, mà là tiễn trình thành lập sự nhận biết. 
Phật dạy các pháp vận hành là do nhân duyên gồm 24 căm xe( 
các điều kiện). Ngài Asoka đã thể hiện ra hai vòng nhân duyên 
thuận nghịch: 12 căm đi một chiều và 12 căm đi ngược lại. 24 
cái căm này không phải là hình tượng bên ngoài mà nằm ngay 
thân, thọ, tâm, pháp của chúng ta. 
Danh Sắc, Thức; Thức đưa ra Danh Sắc, thế thì Thức là gì? 
Danh Sắc là gì? 
Ngồi thiền có quán chiếu thấy cái thức không, rồi có thây sắc 
chia ra thân tâm không? Ví dụ có những cái vi tế, ngồi thiền 
rồi nó trồi lên có nhận biết không, có nhận biết là thức đưa tới 
danh sắc rồi danh sắc phân biệt thân tâm, quay lại chỉ có thân 
và tâm. Chỉ khi quý vị quan sát được thì có 24 cái căm, l2 cái 
thuận và 12 cái nghịch. Ví dụ thức ăn đưa ra danh sắc rồi danh 
sắc đưa ra cái thức. Vì thức duyên do danh sắc nhưng mà danh 
sắc lại tàng cái thức, nêu không có thân tâm thì thức nằm ở 
đâu, cho nên 24 căm là vậy. Điều này rất quan trọng trong vẫn 
đề hành trì đó quý vị. 
Năm uẫn là năm nhóm. Mắt nhìn thấy tạo sự rung động nhưng 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 74 


nó không phản ứng được mà cái tưởng đưa vào tâm hành rồi 
đưa vào trong cái thức, cái thức khiến cho người đó hành. Ví 
dụ mắt nhìn thấy ông xã, lập tức cái tưởng nhận biết liền và vẽ 
lên trong đầu lắp ghép lại bởi mắt, mũi, tay, chân, cảm xúc..., 
đây là tôi, đây là chồng tôi và cảm xúc buôn vui, thương ghét 
vẽ lên một bức tranh đầy đủ. Cái đó tạo nên ảnh hưởng đến sắc 
pháp. nhưng không phải ảnh hưởng tôi là tôi, không phải, tôi 
bao gồm có hành xử, suy nghĩ khi thấy ông chồng nhăn mặt thì 
mình suy nghĩ cái gì? Mình hành xử cái gì? Do nơi mắt, nơi 
tưởng, nơi hành, nơi thức trộn lẫn với nhau trong một sát na 
thôi, nếu ta không tu tập, không nhận biết thì ta cứ tiếp tục như 
vậy và sanh tử luân hồi. 

Sư đã nhiều lần nhắc quý vị, cái sắc pháp không phải chỉ có đầu, 
mình, tay, chân mà cả hoạt tác của đầu, mình, tay, chân những 
tương tác từ trong nội, ngoại đều có hoạt động nên sắc pháp 
đó. Cho nên năm uẫn này không dễ nếu không tu tập, không 
thấy được thì mình không biết thích ngồi thiền hay không thích 
ngồi thiền. Tại sao mình ngơ ngơ, tại sao mình ngồi thiền hoài 
mà không biết gì hết? Vì không chú ý năm uân, không chú ý 
mắt, tai, mũi, lưỡi rồi cái tưởng ở đâu, cái hành đâu, cái thức 
đâu? Tại vì không nhận biết các pháp. 

Phật là gì? Ngài là tự giác, ta không có ai dạy, ta là thầy của ta, 
chính ta là người tự giác, tất cả những tham vọng của ta đều bị 
chết hết. 

Trong kinh Trung Bộ: Bằng kinh nghiệm trực tiếp, mỗi người 
đều có tánh giác trong tâm, nhưng mà không buông thì làm sao 
mà theo Phật được? 

Phật là giác, thấy các pháp đều là vô thường, vô thường là 
khổ nhưng mà vẫn thích nhà, thích chồng, thích khổ. Cho nên 
chính quý vị mới là thầy của mình được, không có ông thầy 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quản Trang 75 


nảo trên thế gian ngoài quý vị. 

Kinh sách là thân, thọ, tâm, pháp đấy, những gì học trên thân, 
thọ, tâm, pháp của quý vị, những gì quý vị học trên thân thê 
quý VỊ. 

Biết là Phật mà không biết thì là ma thôi. Không có Phật nào ở 
ngoài hay ông thầy nào bên ngoài dạy quý vị được, chính bên 
trong dạy, quý vị nghe và nhận biết đó là Phật, không biết là 
ma thôi. Đức Phật đã nói: Ta là người đã thấy rõ và tự dập tắt 
lửa tham, lửa sân, lửa si. Chính quý vị dập tắt lửa tham, sân, si, 
tự quý vị đập được thì ông Phật nằm trong, kinh sách cũng ở 
bên trong, đừng chạy theo bên ngoài. 

Pháp là gì? Luôn luôn giữ được đời sống thanh tịnh đó là pháp, 
luôn giữ được đời sống hoàn hảo. Luôn luôn đề cho tâm tịch 
tĩnh đừng vọng động và chạy theo cảnh bên ngoài đó là pháp. 
Ví dụ tham ăn, tham ngủ nay từ bỏ được thì đó chính là pháp, 
chứ không phải pháp là kinh sách đâu, biết được vô thường đó 
là pháp, biết nghiệp kết cấu với giới luật thì đó chính là pháp. 
Rồi đi đâu, rồi sao? Sự thực hay là giả thuyết? Sự thực hay là 
ý kiến? Phật! Ai là Phật? 

Phật là sự biết trong nội tâm, nghe chửi biết, khen chê biết, 
ngay cả sự nhận biết cũng sanh diệt, nếu không biết thì cũng 
chăng được gì cả. Pháp là cảm nhận trực tiếp, không thì cũng 
chăng được gì cả. Nói thế thôi chứ quý vị có nhà cửa, chồng, 
con cái... đầy đủ hết, có mất gì đâu, đó là pháp hay sự vô 
thường là pháp? 

Khi con vi khuẩn Corona đến, khi chết quý vị không được nhìn 
người thân và người thân cũng không được đến thăm, đừng 
tưởng rằng mình chết trên tay người yêu. Nếu các bạn còn nghĩ 
tới bất cứ một hình tượng nào kể cả người yêu, người thân thì 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 76 


thần thức sẽ dẫn đi tái sanh. 

Cho nên Phật là tánh giác. Pháp là sự sanh, diệt. Biết được sự 
sanh, diệt thì đó là Phật Pháp. 

Niết Bàn là gì? Không phải là nơi khi chết rồi về, mà nơi tâm 
tịch tĩnh không còn một pháp sanh thì đó là Niết Bản. 

Pháp không phải là trong kinh hay trong lịch sử mà trong đời 
sống hăng ngày nhận biết và sửa sai, không nhận biết thì cứ 
sanh tử luân hồi thôi. 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 77 


PHẬT PHÁP BÊN TRŨNG HAY BÊN NGũÀI? 
ĐI VÀU HAY BI RA? 
Budllha Dhamma - ln or 0ut? 
(ngay 29/4/2020) 


Trước khi nhập Niết Bàn, Đức Thế Tôn có dặn: sau này Ta 
không còn tại thế nữa thì lây Giới, Pháp làm Thầy, nương theo 
Giới Pháp làm thầy, không nương theo ai hết, tự thắp đuốc mà 
đi. Do đó nếu không biết pháp là gì làm sao ta nương. Chúng ta 
đã học bản tính của pháp, bản chất của pháp, sự vận hành của 
pháp, hằng ngày thực hành đề thấy như thế nào là pháp. 

Ngài Xá Lợi Phất đi tìm chân lý, vào trong rừng gặp Tỳ kheo 
Mã Tịnh, thấy Ngài Mã Tịnh đi thong dong. Ngài hỏi: Bạch 
tôn giả Ngài học pháp gì và Đức Bổn Sư của Ngài là ai? Người 
đi tầm đạo chỉ hỏi pháp thôi mà được như thế, quý vị không 
hiểu pháp thì tu làm sao? Tu cái gì đây? Ngài Mã Tịnh trả lời: 
Vạn pháp do duyên sanh, duyên diệt vạn pháp diệt, Đức Bốn 
Sư của tôi vẫn giáo huấn như vậy. 


Tại sao chúng ta sanh tử luân hồi? Chúng ta là một pháp đây, 
gồm: tứ đại và ngũ uân. Nghiệp, tâm, pháp vận hành ra thành 
con người chúng ta, cho nên nó là một pháp đấy. Nếu chúng ta 
không hiểu pháp thì làm sao thoát ra khỏi lục đạo luân hồi, tiếp 
tục sanh tử luân hồi hoài. Pháp là chính ta này. 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 78 


Pháp gồm tứ đại và ngũ uân, là duyên đấy, nếu diệt duyên 
thì không còn tái sanh nữa. Quý vị đang học pháp khác, chứ 
không phải học pháp Phật. Pháp Phật là sanh diệt. Pháp là gì? 
Là tự nhiên, có sanh là có diệt. 

Ví dụ bản chất của người đàn ông là cứng răn, bản chất của 
người đàn bà là mềm yếu. 

Chúng ta phải thực hành được mới hiểu nó thế này, thế kia. 
Các yếu tố này, các đặc thù này có thê khi chúng ta sinh ra đã 
có rồi hoặc chúng ta tự tạo ra hoặc một ít chúng ta cộng lại 
trong đời sống hằng ngày. 

Đặc thù của pháp là luôn luôn chuyên đổi không ngừng, ăn no 
rồi đói, ngồi lâu thì muốn đứng dậy. Bản chất là như vậy không 
bao giờ thay đổi nhưng có một điều đặc biệt là luôn luôn vươn 
tới trạng thái cân bằng, trạng thái cân bằng đó là pháp, đó là 
thiên nhiên, ngủ nhiều quá muốn dậy, đói quá thì muốn ăn, no 
thì dừng lại. 

Đặc tính của loài người là tất cả những cái lậu hoặc: giận dữ, 
ghen ghét, khó chịu ... khi nó sanh đều tạo nên năng lượng và 
dẫn mình đi tái sanh đấy. Bất chấp là các bạn có nhận diện ra 
cái vi tế hay không nhưng chính nó dẫn chúng ta đi sanh tử 
luân hồi. 

Đức Phật dạy hễ chúng ta phản ứng theo cảm xúc về những cái 
khó chịu, dễ chịu thì nó lại càng tăng trưởng thêm các lậu hoặc 
khác nữa, nó cứ tăng trưởng hoài. Khi phản ứng là có pháp vả 
tiếp tục tái sanh. 

Bản chất tự nhiên của tâm là rất trong sáng, luôn luôn tốt chứ 
không có xấu đâu, tức Tâm tức Phật , tức Phật tức Tâm, tử tế, 
hạnh phúc. 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 79 


Tâm không thích cái gì xấu hay ác hết. Chúng ta làm ác là tại vì 
chúng ta bị ô nhiễm bởi cảnh trần, chúng ta tham, sân, s1, buồn, 
ghét,... bị ngũ uẫn đánh lừa, chồng ta có thật, ta có thật, nhà ta 
có thật. Khi các bạn chết ông xã có chui vảo trong hòm đi cùng 
không, và ngược lại ông xã chết ta cũng không vào đi cùng. 
Bản chất của tâm là hoàn toàn như nước, mát mẻ, từ bi, tử tế, 
hoan hỷ, mềm mại nhưng mà trong đời sống hằng ngày làm 
cho nước dơ. Bản chất của nước gồm có nguyên tử Oxy và 
hai nguyên tử Hydro, bất kế có bỏ hóa chất hay tạp chất thì 
bản chất vẫn là H2O. Không thay đổi, có nghĩa là bản chất 
tâm lúc nào cũng hiền thiện, tánh giác thông minh, nhưng mà 
vì cái duyên chúng ta ô nhiễm cảnh trần mà chúng ta không 
biết. Thương ghét, buồn vui... những thứ đó làm gì dính vào 
cái tâm của chúng ta. Các bạn nghĩ tám ngọn gió đời dính các 
bạn ư, không, nó đến rồi nó đi. Bản tâm của các bạn luôn luôn 
là như thế thương ghét, buồn vui. Có khi nào các bạn buồn cả 
ngày hay vui cả ngày không? 

Các bạn nhớ cả ngày không? Cái tâm trong sáng lại quay trở 
lại, luôn luôn, nhưng chúng ta không thấy, nên ta sẽ bị các tạp 
chất đây, sự giao động ấy tạo nên nghiệp, thói quen là nghiệp. 


Đức Phật dạy con người bằng sự trải nghiệm thực tế biết cái 
gì đang Xảy ra trong con người của mình thì thực sự biết pháp. 
Điều này rất quan trọng thưa chư vị, nếu chúng ta muốn biết 
pháp là gì? Trong từng sát na cái gì sanh ra phải nhận biết, 
pháp ngay trong ta: buồn, vui, thương, ghét, giận, hờn...Mọi 
người a1 cũng đều sợ hết, sợ đủ thứ, sợ đói, sợ chồng chê, sợ 
con ngỗ nghịch không nghe lời. Có lúc nào các bạn bình yên 
không: mất, còn, được, hơn, thua, sợ người ta chê, cô găng để 
người ta không chê là quý vị sống cho người khác chứ không 
Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 80 


phải sống vì an vui. 

Hãy suy nghĩ cho kỹ rồi mới biết pháp là gì? Sợ hãi là một 
pháp đấy. Sợ hãi là cái gì? Bằng cách nào xuất hiện? 

Đức Phật dạy rất rõ: Vạn pháp do duyên sanh, duyên sanh thì 
pháp sanh, cái sợ cũng có duyên, hiểu được cái duyên thì mình 
hết sợ thôi. Câu chuyện trong kinh Tiểu Bộ có một người say 
rượu đi vào làng thấy con răn la lên, dân làng chạy ra bật đuốc 
lên thì đó là sợi dây thừng. Thế thì sao chúng ta không thấy 
sợi dây thừng mà cứ sợ con rắn. Điều quan trọng không phải 
là con rắn hay là sợi dây thừng, nó đến rồi đi. Cái gì làm cho ta 
Sợ? Tại sao ta lại sợ? 

Cái thứ nhất đó là vô minh, vì vô minh không thấy các pháp 
sanh sanh, diệt diệt nên sợ. Sự thực nó là như vậy, trong tình 
trạng hiện tại vì Corona mả con người ta chết cô đơn, không 
có hòm, không thấy thân nhân và thân nhân cũng không được 
đến gặp. Hằng ngày chúng ta đều sợ vì chúng ta có mặt và mọi 
thứ dính líu đến sự hiện hữu của chúng ta cho nên ta SỢ, SỢ mất 
nên đau khổ, sợ con rắn, sợ dây thừng đấy. 

Ở đây cái mà gọi là tâm, hễ nói tới pháp là nói tới tâm, vì có 
tâm mới nhìn được pháp, là chút xíu bề mặt thôi, phần lớn là 
do phản ứng của chúng ta, bất kể là cái tâm ấy sinh ra tích cực 
hay tiêu cực. Phần sâu thắm bên trong tâm chúng ta lớn lắm mà 
ngủ ngầm khiến chúng ta phản ứng, chúng ta sợ hãi làm việc 
này việc kia. Phần sâu thắm đó được hướng dẫn bởi Vô Minh 
và Tham Ái. 

Phật pháp là gì? Bud là Giác. Dha là biết. Buddha là người 
Biết, người Giác Ngộ, các bạn biết là Phật, không biết thì đó 
là ma. Tâm ma thì sinh vào cảnh giới bốn đường ác đạo. Rất 
đơn giản Dharma là sự vận hành tự nhiên. Người biết được sự 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 6Ï 


vận hành tự nhiên là Phật Pháp. Chứ không phải Phật pháp 
trong kinh sách, đó là tử ngữ là đồ chết. Cái mà các bạn trải 
nghiệm trong đời sống hằng ngày thương ghét, buồn vui, nhớ 
trên chính bản thân... mà biết cái đó đang xảy ra thì đó là có 
Trí Tuệ đấy. Nếu các bạn biết rất rõ các hiện tượng đang xảy ra 
ở nơi thân, thọ, tâm, pháp thì đó là pháp. Nếu các bạn không 
biết thì các bạn chịu thua vì vô minh và tham ái. Cho nên đừng 
đi tìm trong kinh sách mà nhìn ngay trong tâm quý vỊ. 

Đức Phật dạy có ba điều: Khổ, Vô Thường và Vô Ngã. Tại sao 
Ngài chỉ dạy có ba thứ đó? Lý do chính là vì chúng ta luôn 
luôn dính mắc đến những cái ảo giác sợ hãi mất còn, thương 
ghét...Chính cái sợ đó tạo ra khổ, khổ về thân và khổ về tâm, 
sợ rằng tôi chết, ai mà không chết? Cho nên Đức Phật nói về 
vô thường: nó còn, nó mất, nó đến, nó đi. Và Anata là không 
sở hữu, đừng có đính mắc quá, ta không làm chủ nó được, vì 
nó vô thường nên ta không sở hữu được. Buông đi, đừng nói 
buông không được, đều là do mình thôi. Cho nên hà cớ gì phải 
khổ, buông đi, buông không phải buông bên ngoài mà buông 
trong tâm. 

Đức Phật dạy rồi buông trong sâu thắm tâm mình ấy, chấp thủ 
cái thân này có thực, tứ đại, ngũ uân có thực, nó hoản toàn tốt 
lắm. Càng như vậy càng khổ, vì sợ hãi mất, sợ hãi còn, tất cả 
những cái đó dù nhỏ nhất, vi tế nhất vẫn dẫn tới sanh tử vì có 
ngã, có ngã sở, có cái của ta, cái dính líu tới ta. 

Nhà Vua Asoka thiết lập 24 cái căm của bánh xe pháp, 12 cái 
vòng thuận và 12 cái vòng ngược lại. Chân lý rất đơn giản vì 
vô minh cho nên sanh ra sanh tử, ưu bị, phiền não; đi ngược trở 
lại không còn sanh tử, ưu bi, phiền não nữa là vì hết vô minh. 
Sanh tử ở đây không phải là sống hay chết mà sanh diệt ngay 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 82 


trong tâm chúng ta; buôn vui, thích ghét, nhớ thương tất cả 
đều sanh diệt. Nếu không còn sanh diệt nữa thì vòng 12 nhân 
duyên chấm dứt, không còn tái sanh nữa, vì tâm đã vào Niết 
Bàn rồi. Vì chánh niệm cho nên các duyên thành lập cho các 
pháp ấy chấm dứt. Chánh niệm thì biết duyên nào tạo ra pháp, 
thấy được nó rồi thì không chạy theo nó nữa, tâm không còn 
vướng mắc, không còn đau khổ nữa. Không còn đau khổ nữa 
thì đó là Niết Bàn, chấm dứt sanh tử, các bạn thấy được cái đó 
chưa? 

Năm uấn: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức ở bên trong hay bên 
ngoài hay vừa trong vừa ngoài? Ví dụ thức là cái nhớ, cái nhớ 
năm trong não, toàn thân đều do não điều khiển, cảm xúc toàn 
thân là do não điều khiến. Ví dụ chân đạp đinh đau, lần sau nó 
sẽ điều chỉnh đi cần thận đề không đạp định nữa, nêu không 
chánh niệm thì đạp định tiếp. Cái biết về cái đỉnh, về cái đau, 
về cái biết đạp lên cái đỉnh là ở trong não. Nhưng mà chúng 
ta từ chối không học, không cảnh giác và tiếp tục hấp tấp nên 
tiếp tục đạp đinh. Có nhiều vị lập gia đình rồi ly dị, rồi lập gia 
đình tiếp và lại ly dị, hỏi ra thì cũng là cái lỗi đó vì không có 
chánh niệm. 

Ta có quan tâm hay không quan tâm, ta có chánh niệm hay 
không có chánh niệm thì cái nhớ về cảm giác đều còn tồn tại 
trong cái thức: buồn vui, thương ghét, giận hờn... Trong tâm 
thức của các bạn có một đống rác, các bạn phải dọn nó thôi, 
không ai làm dùm được, ngay cả Phật cũng không làm dùm 
các bạn được. 

Pháp thì quý vị biết rồi, nó đến nó đi, Phật thì quý vị tự mình 
biết. Trong kinh Trung Bộ Phật dạy: Ta không có thầy, trên thế 
giới này, cảnh giới này lửa tham, lửa sân, lửa si đã bị dập tắt. 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 83 


Đức Phật nhắn nhủ muốn tu như Phật thì dập tắt lửa tham, lửa 
sân, lửa si đi. Tham, sân, s1 là pháp nó cũng chịu quy luật của 
pháp, đủ duyên thì nó sanh, hết duyên thì nó diệt. Dẹp được cái 
duyên thì tham, sân, sĩ không còn. 

Điều kiện duyên đến là từ đâu? Từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý 
của quý vị. Giữ được sự thanh tịnh, giữ được sự hoàn hảo của 
đời sống, sống trong cảnh giới an vui của Niết Bàn, từ bỏ dục 
vọng, không tham đắm, không dính mắc, tất cả những cái này 
không phải là pháp mà sự biết của chúng ta mới là pháp. Nhận 
biết sống không trong sạch thì ta sẽ khổ, nếu ta còn dính mắc 
thì sanh tử luân hồi, phải nhận biết, nhận biết đó là pháp, nó có 
duyên mà. 


Phật pháp không phải trong kinh sách mà là nhận biết, trải 
nghiệm trong đời sông hăng ngày. Giác, biết các pháp là do 
duyên, người ta thiếu nợ cũng do duyên, nguời ta chửi cũng 
do duyên. Hiểu được do duyên nên buông bỏ. Ví dụ có đứa con 
trai ăn trộm tiền rồi đi cờ bạc, các bạn nói nhẹ nhàng à, không 
, các bạn phải la lên, xách roi đánh, nó sợ nó mới bỏ. Ta làm vì 
thương chứ không phải vì sân, biết cách làm, pháp là thế đấy, 
biết là thế đấy. Tất cả pháp, sự hiểu biết pháp như bè để đi qua 
sông sanh tử. 
Tất cả những gì chúng ta suy tư đều có nghiệp. Đó là lý do tại 
sao Sư hướng dẫn bài thiền đầu tiên là kiểm soát tư tưởng, bất 
kỳ cái gì sanh ra đều là bất thiện: nhớ nhà, nhớ con, nhớ tiền đã 
mắt, sợ mất nhà, mua vé số cầu mong trúng ... đều là bất thiện. 
Những việc đó là sai, đều dẫn tới nghiệp. 

Cốt lõi Phật pháp: 

Thứ nhất là các pháp đều vô thường. 

Thứ hai là quy luật tự nhiên, nó sanh rồi nó diệt, đến rồi đi à, 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 84 


đều biến mắt, không tồn tại hoài. 

Nếu chúng ta có thê tránh né hoặc tránh né sự dính mắc; biết 
vô thường mà vẫn dính mắc tới nhà tôi, quần áo tôi, chồng tôi, 
con tôi...;nêu chúng ta từ bỏ được thì chúng ta rơi vào trạng 
thái Niết Bàn. Đức Phật không quan tâm tới chết ta đi đâu mà 
chỉ quan tâm việc ta làm sạch sẽ các ô nhiễm trong đầu. 


Thứ ba là đừng chạy lăng xăng, nhìn rất kỹ, chọn lọc cái tốt, 
bỏ cái xấu đi. Muốn làm được như vậy thì phải luôn luôn tỉnh 
giác, phải thực hiện Bát chánh đạo. Luôn làm các điều thiện thì 
có tuệ giác đưa tới giải thoát đau khô. 

Thiền theo hơi thở thì người luôn có chánh niệm, hiểu rõ sự 
thực của các pháp sẽ không khi nào nghĩ, không nói và không 
hành động phi pháp. Đức Phật dạy hành giả hãy luôn huân tập 
cái tâm của mình, làm các việc thiện, tránh các điều ác. Thời 
Phật không có Vipassana mà là Vidassana. Vidassana là lựa ra 
có sự nhận biết rõ ràng, thuần thục, loại bỏ bất thiện pháp gây 
ra cảm giác khó chịu, dễ chịu. Các pháp sanh sanh, diệt diệt, 
không có gì tồn tại mà sao ta cứ dính mắc con rắn dù đó là 
sợi dây thừng. Vô minh và tham ái khiến ta không thấy được. 
Trạch giác chi lựa ra, phân tách ra cái nào là thiện, cái nào là 
bất thiện. Thiện là tạo ra khinh an mà không dính mắc. Bất 
thiện là tạo ra dính mắc vì có đề mục, khổ và Sướng đều là đối 
tượng và đều có dính mắc. 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 85 


THIỀN DHUYÊN HÚA - VIDASSANA 
(neay 5/1/2020) 


Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật có nói: Những điều ta dạy cho 
các ngươi giống như bè để giúp cho các ngươi vượt qua dòng 
sông, dòng sông mê, dòng sông sanh tử; không có ích lợi gì hết 
cho những người đã qua bờ. 

Khi các bạn đến bờ rồi thì bỏ bè đi, chứ không có ai mang bè 
đi theo hết. Cũng như thế tất cả những gì chúng ta học ở đây: 
tụng kinh, gõ mõ, thiền, lễ bái, làm thiện là để thanh lọc thân 
và tâm của chúng ta. Bằng cách nào mà tâm chúng ta lại ô 
nhiễm như vậy? 

Hằng ngày thông qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, chúng ta xúc 
chạm mùi vị, màu sắc, âm thanh; mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi 
... Những cái đấy tạo nên cảm giác: một là chúng ta thích vì 
phù hợp với ta, hai là ghét vì không phù hợp với chúng ta. Mắt, 
tai, mũi, đều y như vậy, dù ưa hay không ưa đều tạo cảm giác 
rung động. Những sự rung động đó làm cho ta dính mắc tạo 
nên phản ứng. Cái đó người ta gọi là tâm. Tất cả những sự rung 
động ấy đều do sự giao thoa giữa nội tâm và cảnh giới bên 
ngoài. Nếu tâm chúng ta đã thanh tịnh, được yên rồi thì không 
có gì có thể làm cho nó giao động được. 

Sư đã nhìn thấy có vị tu tập ba, bốn năm nay nhưng khi có 
chuyện gì thì nhảy đong đỏng lên, chữ nghĩa phang ra, người 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 86 


ta nói một thì mình làm đến mười chữ. Phản ứng cảm xúc đó 
là tâm ma chứ không phải tâm thật của mình đâu. 

Tâm mà mình phản ứng với cảnh trần bên ngoài là bị gạt. 
Nhiều lúc Sư thử xem thế nào, thấy quý vị làm năm bảy chục 
chữ phản ứng trở lại thì đó là tâm quý vị không an, tâm ma. 
Tâm ma thì làm sao thấy được tâm Phật. 

Đức Phật dạy Vidassana. VI có nghĩa là lọc ra, làm khác biệt. 
Dassana có nghĩa là thấy rất rõ. 

Muốn thây pháp Phật phải biết lựa bỏ bất thiện pháp, những 
cái ô nhiễm hằng ngày. Hãy từ bỏ những điều bất thiện, tăng 
trưởng điều thiện để cho tới một lúc nào đó chỉ còn điều thiện 
thôi. 

Người đời thường in kinh, xây chùa, bố thí, phóng sanh... là 
để được cái gì đó. Đó là tham không được gọi là thiện pháp. 
Thiện pháp là không tham, không sân, không s1. Ví dụ quý vị 
cúng đường cho Sư cái gì đấy, Sư không quan tâm làm cho quý 
vị buồn, con làm như thế mà Sư không biết con. Quý vị làm 
vậy là muốn trao đôi, là tâm tham phát sinh đấy, tâm bắt thiện. 
Không thê nào cúng dường mà thoát ra khỏi sanh tử, vì trong 
tâm các bạn muốn cho Sư biết là các bạn đang cúng dường. 
Điều đó hoàn toàn sai, vì đó là tâm bất thiện, tâm tham. 

Đức Phật dạy: Thiền không phải là lim dim đôi mắt, không 
thấy gì hết, giống như mình đi ngủ mà phải biết rất rõ sự trong 
sáng, thanh tịnh của tâm. Thiền là chánh niệm, chứ không phải 
ngủ ngôi và thực hành, luôn chánh niệm tỉnh giác. Thất Bồ Đề 
Phần và Mười Thánh Đạo giúp cho tăng trưởng sự nhận biết 
quy luật thiên nhiên dẫn đến phát sinh Tuệ Giải Thoát khỏi khổ 
đau của thân và tâm. 

Minh phải chiến thắng chứ sao lại đầu hàng thân thúi, thân sình 
này, khi chết là nó sình, nó thúi, trong cái thân bọc bằng đa là 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang Š7 


đờm, dãi, máu, mủ, phân, nước tiểu có gì quý đầu. Phải chánh 
niệm tỉnh giác, các bạn không thể ở nhà mà không chánh niệm 
tỉnh giác. Thấy nhà, cửa, bàn ghế, ... cái gì cũng của mình đều 
ở trong ký ức, cái thức. Luôn chánh niệm tỉnh giác, các bạn nói 
chơi thôi chứ không có thiền đâu. Nghe là phải suy ngẫm, thực 
hiện trong đời sông hằng ngày, tâm tĩnh lặng và luôn chuyên 
hóa xấu thành tốt đê có cái nhìn rất rõ. Tuệ giác trong sạch, đưa 
đến sự giải thoát rốt ráo thân và tâm thì mới thoát ra khỏi lục 
đạo luân hồi. 

Trong tư tưởng của chúng sanh đều có tốt, xấu. Cái gọi là tốt 
là thiện là khinh an, không dính mắc. Cái gọi là bắt thiện là 
dính mắc. Ví dụ con khen sao hôm nay mẹ dễ thương, nghĩ là 
con của tôi là dính mắc; cái chùa, cái y áO, cái nhà... nễu mình 
không nhận rõ thì đó là cảm xúc dính mắc. Đây chính là Trạch 
giác chi, một trong bảy bước thức tỉnh( Thất Bồ Đề Phần). 

Đối ứng có nhân cách: 

Cách thứ nhất: lựa cảm xúc rung động và cái nào có khinh 
an và có khả năng loại trừ. Nếu các bạn thực hiện một cách 
nghiêm túc thì có khả năng phân tích và có khả năng loại trừ, 
những pháp bắt thiện bị phát hiện và loại ra được liền, chỉ còn 
các pháp thiện. Biến mình từ con người tầm thường thành con 
người cao thượng, từ con người cao thượng thành bậc Thánh. 
Khi chúng ta có Trạch giác chi thì hiểu biết rất rõ khi nào cảm 
xúc dục lạc, loại trừ ra và không phản ứng lại các xúc chạm từ 
môi trường bên ngoài. Ví dụ có người chửi các bạn, các bạn tu 
hành không trả lời nhưng các bạn buôn và cái buồn đi vào tâm 
thức, nó ngủ ngầm trong tiềm thức. Khi CÓ CƠ hội thì bùng lên. 
Trong tương lai quý vị gặp lại, nó sẽ tiếp tục dẫn dắt quý vị. 
Cho nên quý vị ngưng hành động phản ứng bên ngoàải, mà đáp 
lại bằng suy tư, mà suy tư thì dùng Trạch giác chi. Không thê 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 8Š 


nào đáp ứng có lý luận một cách có ý thức mả không có Trạch 
giác ch1ị. 

Cách thứ hai là quý vị tu tập Tâm Từ. Khi tâm từ phát triển, 
Đại Từ, nó sẽ thành Tâm Đại B1. Thương mọi người đều bình 
đăng, điều đó không chỉ có thương với yêu mà ở nơi Ấy có 
năng lượng tiêu diệt cái Ngã, mới thấy mọi người đều giông 
nhau chịu chung quy luật sanh, già, bệnh, chết, và từ đó thấy 
người ta là mình. Bất kế người đó là thủ tướng, người giàu, 
người nghèo, là người thông minh, kẻ cù lần, là người già, 
người trẻ...đều cùng chung một nghiệp lực và từ đó thương hết 
mọi người. Cho nên tâm từ phát triển cực độ nó bi mẫn thương 
hết mọi người, tội nghiệp mọi người. Mọi người đều sanh, già, 
bệnh, chết mà họ cứ chấp thủ, không biết, người ta cứ nghĩ 
người ta có, còn hoài, sống hoải, đây là nhà của tôi, chồng tôi, 
vợ tôI...còn hoài một ngàn năm nữa, tại vì người ta ảo giác, 
người ta quên phải chịu nghiệp lực sanh, già, bệnh, chết cho 
nên người ta đau khô. 

Tu tập tâm từ rất quan trọng, tâm từ phát triển cực độ sẽ dẫn 
tới tâm bi. Nếu có tâm từ, tâm bi thì sẽ phá được cái ngã. Đức 
Phật dạy khi phát triển tâm từ, tâm bi thì sẽ hạnh phúc không 
những cho mình mà còn cho mọi người. Ông sư hay người 
giàu, người nghèo, thủ tướng ... không có ai thoát được cái 
chết.Hiểu được quy luật như vậy thì không còn ngã. Không 
còn ngã thì không còn ngã sở, không còn dính líu, mà không 
còn dính mắc thì mới có hạnh phúc. 

Vì còn có cái gì thì có sanh diệt, vì các pháp đều sanh diệt, mà 
có sanh diệt thì khô thôi. Nếu ta phát triển được tâm từ thì phát 
triển tâm bi đưa tới sáng suốt nhận biết bằng trạch giác chi dẫn 
tới Tuệ Giải Thoát. 

Làm cho tâm chúng ta thanh tịnh bằng cách chỉ nhìn bên trong 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 89 


chứ không nhìn bên ngoài. 

Tâm nằm bên trong, các pháp phản ứng bên trong. Chúng ta 
phản ứng bên trong chứ đâu có phản ứng bên ngoài. Ví dụ 
ai chửi quý vị, quý vị buồn mười ngày, họ đã đi mất tiêu rồi 
nhưng quý vị cứ buồn, không ăn, không ngủ được, quý vị buồn 
với hình ảnh bên trong, hình ảnh, âm thanh photocopy của quý 
vị, phản ứng với chính nội tâm của mình. Chúng ta trở thành 
nạn nhân của sự ngu dốt của chính chúng ta. 

Cho nên đối ứng có nhân cách là ngưng phản ứng cảm xúc, mà 
đối ứng có trí tuệ. Tâm từ phát triển ra thành tâm đại bi, đó là 
trạng thái an vui, tịch tĩnh của nội tâm. 

Đức Phật dạy nhận biết nội tại, tâm quan sát cái tâm bên trong, 
đừng chạy theo chữ, đừng chạy theo cảnh, quan sát xem tâm 
bên trong xảy ra cái gì dẫn đến nội soi, dẫn đến sự nhận biết 
nội tại, nhận biết bên trong. Đó chính là Tuệ Trải Nghiệm. Tuệ 
trải nghiệm là bằng cách nảo ta nhận biết, tức là tiến trình nhận 
biết, từ chỗ không biết đến chỗ biết nó phải có cái gì? Sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức tất cả những cái đó trải nghiệm hết, phải 
nhận biết liền, khi mình biết thì cái biết ở đâu sanh ra, bằng 
cách nào vì thọ mà ta biết hay tưởng mà ta biết, hay hành mà 
ta biết hay là thức mà ta biết, hay là tất cả có năm uẫn ở đó mà 
ta biết, cái gì đi trước, cái gì đi sau nhận biết liền, đó gọi là Tuệ 
trải nghiệm. Nhận biết tiến trình nhận biết chứ không phải cái 
gì ta nhận biết thay vì Tuệ hiện hữu: đau ta biết ta đang đau, 
buôn ta biết ta đang buồn, tê chân ta biết ta đang tê chân, khó 
chịu ta biết ta đan khó chịu... Đó là Tuệ hiện hữu thôi, Tuệ 
hiện hữu thì còn tái sanh. 

Tiến trình bằng cách nào ta đã biết, sắc, thọ, tưởng, hành hay 
thức? Nhiều khi chỉ có tưởng thôi, nhắm mắt lại nói ăn me 
chua, tự nhiên nước miếng chảy thì đó là thức chứ làm gì có 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 90 


me. Sự trải nghiệm bằng tiến trình nhận biết mới là quan trọng, 
Tuệ trải nghiệm trong thực tế nội tại. Ví dụ qua thí nghiệm, nhà 
khoa học nổi tiếng người Nga đã quan sát được cái thức. Khi 
cho con chó ăn ông lắc chuông. Con chó nghe tiếng chuông là 
nhớ cái ăn. Sau đó cứ đến giờ, ông không cho ăn mà vẫn lắc 
chuông. Mỗi lần lắc chuông cho ăn, ông lấy dịch vị từ bao tử 
ra cái chai. Ông thấy lắc chuông mà cho ăn thì ra dịch vị và lắc 
chuông mà không cho ăn thì vẫn ra dịch vị như vậy. Tức là âm 
thanh làm cho nó nhớ, có tiếng chuông là nhớ thức ăn. 

Đây là yếu tố tôi quan trọng, nếu quý vị không nhận biết nó 
thì nó sẽ dẫn quý vị tới sanh tử luân hỏi. Ví dụ khi chết nhớ tới 
quân áo đẹp là quay lại làm người để mặc đồ đẹp; nhớ tới con 
chó thì sanh lại làm chó; có người ưa thích chuyện nam nữ thì 
Sư nói thắng với quý vị nhìn cái đó nó quen rồi, khi chết nó 
bùng lên thì mình sanh lại trong bụng người phụ nữ và đi ra 
cửa đó thôi. Cửa đó dơ dáy mà người ta vẫn đi, thích đi ra hoài 
à vì người ta thích nhìn nó. Cho nên những gì nhìn, nghe, ngửi, 
nếm hằng ngày đều ghi và lưu giữ ở cái thức ngủ ngâm sâu sâu 
thăm và khi chết những thứ đó dẫn mình đi tái sanh. Nó vi tế 
lắm quý vị, cho nên quý vị nào mà ngôi thiền sâu sẽ nhận thấy 
nó thôi. Nhận biết tiễn trình chứ không phải nhận biết sự hiện 
hữu. Ta đau biết ta đau là lúc đầu nhưng sau đó nhận biết làm 
sao cái đau xuất hiện. 

Phải thay đổi định kiến bằng cách thiền, tu tập, thay đổi sự 
chấp thủ cứng ngắc, chấp có tôi, có chồng, có con, có nhà, có 
cửa mà không biết đó toàn là ngũ uẫn, duyên sanh. Vì các bạn 
không nhận thức được nó cho nên không bỏ được, không thể 
nảo thay đổi được. 

Đức Phật nói thay đổi định kiến, sự trải nghiệm về tiến trình 
nhận thức, giúp cho ta thức tỉnh khỏi giấc mơ về sự hiện hữu 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 9Ï 


của cái Ta. Thành lập sự nhận biết bằng trải nghiệm, trong tiễn 
trình ấy không hè có sự hiện hữu của cái Ta. Nếu ta luôn luôn 
nhận thức chánh niệm, tỉnh giác biết rất rõ là sự nhận thức, tiến 
trình nhận thức sắc, thọ, tưởng, hành, thức từ cái gì, một cái 
hay năm cái hay là từ cái này đến cái khác. Nếu nhận biết liên 
tục thì giúp ta thức tỉnh ra khỏi giấc mơ, vì trong năm cái ấy 
không hề có Ta, sự nhận biết ấy không hề có Ta luôn. 

Trong kinh Pháp Cú phẩm Ngàn, Phật dạy cho ông Bahya: 

Nếu ông muốn tu giải thoát nay ta nói cho ông nghe: trong cái 
nghe chỉ có sự nghe, trong cái thấy chỉ có sự thấy, trong đó 
không có ông, vì không có ông nên không có ông đời này và 
không có ông đời sau cho nên chấm dứt sanh tử. Đi mười lăm 
phút Ngài Bahiya nghiệm ra, Ngài nghiệm ra nhanh vậy vì sâu 
thăm thắm trong tâm, Ngài mong giải thoát như con mong mẹ, 
khát nước mà được linh dược, uống liền và Ngài chứng A La 
Hán. Vì sao trong thời gian ngắn Ngài chứng A La Hán? 

Vì trong sự thấy ấy là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, không hề có 
cái Ta ông A, bà B ở trong cái sắc, thọ, tưởng, hành, thức â ây 
và không có cái Ta thì làm gì có tôi hiện diện, mà không có tôi 
hiện diện thì không có tôi ngày nay và không có tôi ngày mai, 
không có tái sanh, chấm dứt. 

Biết rằng thân là năm uân, mà lý thuyết không à, khi chúng ta 
nói năm uẩn chúng ta nói chơi không à, chúng ta không tha 
thiết thực sự, không có hành trì để trải nghiệm năm uấn là cái 
gì. Có người nói: Sư ơi con không đi tu được vì chồng con thế 
này, Sư ơi con không ổi tu được vì con con thế kia... Tại vì có 
cái Ta, cái của Ta thì còn sanh tử luân hồi. 

Trong cái nghe là tiến trình sự nhận biết trong đó không có 
ngã, thân là năm uẫn, cho nên nói năm uân là nói lý thuyết, quý 
vị phải thực hành thậm sâu mới thấy được năm uân. 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 92 


Làm sao ta biết ta buồn? Nhận biết cái buồn là bắt đầu, nhận 
biết cái vui cũng rất là quan trọng. Nếu quý vị vui mà chỉ biết 
mình đang vui, buồn biết mình đang buồn đó là giai đoạn sơ 
khởi. Đến giai đoạn quan trọng hơn là làm sao biết mình đang 
buôn, đang vui, đang tham, đang sân? Đây chỉ là tương tác của 
năm uẫn, tiến trình của nó, nêu nhận biết thì thấy nó sanh diệt, 
năm uẫn cũng sanh diệt mà mình cứ dính mắc, thân này là của 
tôi đây. 

Các bạn tin mình sống một trăm năm nữa à? Các bạn nghĩ đi 
khi vừa sinh ra 3 kg mà bây giIỜ 60 kg, có con, có nhà, có tiền, 
có gia đình. Sư ơi giờ con mất hết nên con khổ. Các bạn nghĩ 
lại xem khi vừa sinh ra có gì đâu, và khi chết đem đi thiêu còn 
có 300g thì có gì đâu mà khổ. Tại sao không nghĩ được như 
vậy? Minh có Tuệ Giác mà, lúc mình mới sinh ra không chồng, 
không vợ, không con chỉ có cha mẹ thôi, rồi khi chết còn 300 
ø, thế thì cái nhà, chồng, con, ... những cái đó không bao giờ 
theo các bạn mà chỉ có nghiệp lực, vô minh và tham ái dẫn các 
bạn đi tái sanh thôi. Ngoài ra không có cái gì hết, không phải 
là vợ tôi đối xử xấu với tôi, chồng tôi đối xử xấu với tôi... mà 
dẫn tôi đi sanh tử. Điều đó không có, mà vì mê cái thân, cái 
tôi, mê không biết đó là năm uần, tưởng cái gì đó quý lắm. Các 
bạn thử nghĩ thân mình được bao bọc trong túi da, trong đó 
có đờm, dãi, máu, mủ, nước tiểu, phân...Ngay cả các bạn nhìn 
cũng bỏ chạy rồi. Có bạn nào rờ cục phân của mình không, 
nó năm trong bụng ra đấy, nhưng mà quý lắm, ai mà đụng tới 
tôi là có chuyện, khổ cái chỗ đấy cho nên tiếp tục tái sanh, vì 
không nhận thức được răng tiến trình đó do năm uầẫn tương tác. 
Vì sự tương tác tự nhiên của năm uân cho nên chúng ta mới 
suy tư, chúng ta có sự hiện hữu. Nhận biết như vậy thì mới 
không chấp thủ. Muốn có sự nhận biết như vậy thì phải thực. 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 93 


hành, các bạn không tự mình làm được ở nhà đâu. 
Kinh Tăng Chi có ghi lại, có 27 cư sĩ nữ và 2l cư sĩ nam chứng 
quả A La hán. Vì khi nghe Phật dạy họ bỏ sự dính mắc, đem 
của cải cho không tiếc, đem thân cho không tiếc, các bạn có 
làm được như người ta không, nếu không thì phải dựa. Đức 
Phật dạy trong kinh Trung Bộ, những lời dạy của Phật giống 
như bè qua sông, quý vị không thể tự lực làm được.Hỏi xưa họ 
làm được là vì thấy Phật, nghe Phật dạy có niềm tin cao nên tu 
mới nỗi. Bây giờ Phật không có, quý vị cũng không tới chùa, 
không tới thiền viện, quý vị cứ ở nhà thì không cách nảo quý 
vị tu nổi. Sư đi hơn 54 nước chưa từng thấy vị tu sĩ hay cư sĩ 
nào ở trong nhà mà chứng quả Thánh cả. Ở trong chùa cũng 
không chứng quả Thánh, những vị chứng đều ở trong rừng một 
thời gian. Như Ngài Đại Sư Mala người Miễn, một lần nhập 
thất mười năm và Ngài đã từng nhịn đói 87 ngày, không ăn. 
Các bạn cũng đã được Sư dẫn qua Miến đề đảnh lễ nhục thân 
của một vị đã chứng đắc, chết hơn TƯỜI sáu năm tôi mà thân 
vẫn y nguyên không thúi, móng tay vẫn mọc, tóc vẫn mọc, các 
vị ấy đã vào trong rừng tu tập. Ở chùa vẫn dính mắc tới chùa, 
vì các đệ tử nó quậy. Sư cũng vậy, nó quậy hoài đấy chứ, nó 
quậy là chuyện của nó còn quan tâm hay không là chuyện của 
Sư. Ở trong rừng chỉ có mấy con rắn, mây con Kanguru nó tới 
thường xuyên, Sư cho nó ăn. Sống với thiên nhiên không dính 
mắc mới xả bỏ được. Quý vị nói con ở nhà tu, tốt không Sao, 
đàn bà cứ ở nhà với chồng, đàn ông cứ ở nhà với vợ, kiếp này 
vợ vợ chồng chồng, kiếp sau mẹ mẹ con con..., cứ tiếp tục 
chơi trò chơi đó. 
Cho nên sự trải nghiệm về tiễn trình sự nhận biết giúp cho ta 
thức tỉnh vì cái đó không có thực, vì cái đó do năm uân tương 
tác. Quý vị cần nhập thất liên tục, như vậy mới phá được cái 
Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 94 


Ngã mới chứng vào dòng thánh Tư Đà Hoàn, không có thì tiếp 
tục tái sanh, tu được phước tiêp tục tái sanh. Quý vị muôn tu 
phải thay đôi định kiên, không thay không được. 


| „" W/ TT! { Šï 
1 Ì “ 'Á lÌ $ 


Con giỏi con tu ở nhà được rồi, các Sư thì tôi tu ở chùa. Tu là tu 
nơi tâm, nội tại xem có còn tham, còn sân, còn si không. Nếu 
ông sư còn chấp thủ là tu ở chùa, có đệ tử để dạy thì cũng chưa 
giải thoát được. 

Trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Ngài A-nan bạch Phật: 
Lạy Phật từ bi xin Ngài để lại di chúc cho Tăng đoàn để Tăng 
đoàn lẫy đó mà tu học. 

- Đức Phật hỏi: Này Anan Như Lai có sở hữu Tăng đoàn 
không? 

- Bạch Đức Thế Tôn, Như Lai không sở hữu Tăng đoàn. 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 95 


Như Lai là đến đi mà, có duyên thì đến, hết duyên thì đi. Như 
Lai không sở hữu Tăng đoàn thì hà cớ gì mà bảo Như Lai để 
lại di chúc cho Tăng đoàn. 

Điều nảy tối quan trọng thưa quý vị, Đức Phật do duyên mà 
đến, do duyên mà đi, gọi là chết. Ngài bằng tuệ giác nhận biết 
rất rõ nó chỉ là năm uân thôi. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức không 
thực cho nên đến đi tự tại. Mà chăng dính mắc gì hết, không 
có đệ tử nào mà dính mắc được Ngài hết. Không dính mắc vào 
Tăng đoàn, ai muốn đi thì đi, Đức Phật không độ ai hết. Đức 
Phật đã nói Như Lai không giải nghiệp chúng sanh, không biến 
chúng sanh vào Niết Bàn được cho nên đừng có cầu: Phật ơi 
cho con vào Niết Bàn. 

Ai có quyền năng hơn Phật mà đòi giúp cho quý vị vào Niết 
Bàn. Chính các bạn thôi, chăng có ai hết, các bạn phải tự tu, rồi 
tự các bạn giải thoát và tự vào Niết Bàn, không ai giúp các bạn 
hết. Cho nên đừng gọi: Thầy ơi, Thầy độ cho con. Thầy không 
độ, Thầy độ Thầy còn chưa được, sao Thầy độ các đệ tử được. 
Tất cả đều do duyên sanh, chẳng có cái gì là của ta hết. Chùa 
còn không phải của ta. Thân này chẳng phải của ta thì chăng 
có cái gì là của ta hết. 

Tu có từng giai đoạn, tới chùa tịnh tu cho tâm thanh tịnh rồi 
từ từ rời chùa vảo rừng tu thì mới tìm được sự giải thoát. Còn 
quý vị muốn ở nhà tu thì cứ ở nhà tu. Phật còn không cấm mà, 
cho nên không ai cắm được, sanh tử luân hồi. Kiếp này VỢ VỢ 
chồng chồng, kiếp sau mẹ mẹ con con, tùy hÿ. Còn ở chùa kiếp 
nảy thầy trò, kiếp sau gặp nhau nữa. 


Chúc quý vị tỉnh tấn tu học. 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 96 


H1: NI S0 Tri TC ý g2 ác siỆ Qỗg gian 4d ky giả kaid 8 4 9/4) 4 4 


BằI 2: L.nch Hảo ah HƯỢC PHÊ xà vs ca 6a d2 68 sea Sa 13 
Bài 3: Niệm Phật sẽ dẫn tới Niết Bàn................. 20 
Biil1:1 Hành DÏNHHTs xeáad-beek8 6á 6 đá sá k 6b àyd di ng Eác6 bddfca 27 
Bi: 5? 1 Hàn NHI Đa s64 6á 4 s61 864 sa tbat sờ Giá &oe láng bm 
Bài 6: Sáu yếu tô cao cả của chánh pháp.............. 38 
Bài 7: Sáu yếu tô cao cả của chánh pháp (ft)........... 43 
Bài §: Ngậm ngãi tìm trầm......................... 54 
Bài Ð: Tam = VÕ KHUÔN 2v xxx số Gia ếu sàa 62 
Bnni.10); Phẩn HH bì G1 sa vs4 táo 4416146 62904 0.2.0 064 67 
Bài I1: Phật pháp — Bên trong hay bên ngoài? 

TÔI. \HỢ HẠ) LÍ Ti b2 94:24 2/46c0 9184603906-624 ảs4-16 062 78 
Bài 12: Thiền chuyên hóa.......................... 86 


Đường vào tâm thức Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 97 


BUÙNG VÀ0 TÂM THỨC 


TUỆ TÂM THIÊN THƯ QUÁN 
34/2 Đường 758, Tỉnh lộ 7, Âp Xóm Mới, Xã An Nhơn Tây, 
ên Củ Chỉ, Sài Gòn 


c€ Tứ uất 
Kế 20/0002700012146106E/0U2206GLGBuEÓL, 


